CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 1 





ĐỊA TẠNG 
MẬT 
NGHĨA 


ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 3 





ĐỊA TANG 
MẬT NGHĨA 


*'Từ Phạn ra Hán: Tam Tạng Pháp sư Pháp Đăng 
dịch. 
* Từ Hán ra việt: Chánh Trí dịch. 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 





KÍNH DÂNG HƯƠNG LINH TỪ MẪU 


Mà lòng chí thành chí tín 
đã cảm hóa sâu dày “đứa con hoang” 
Chánh Trí 


ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 


1. Cư sĩ Lâm Hoàng Lộc 500 bộ 
2. Chùa Phật học Xá Lợi 300 bộ 


3. Cư sĩ Trần Đức Hạ 100 bộ 
4. Quỹ ấn tống Hoa §en 500 bộ 
5. Cư sĩ Trần PhiHùng 100 bộ 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 








CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 
1905-1973 


ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 9 








kư HAY TAY LỜI TỰA TỰA 


TÔI ĐINGHE GIẢNG KINH ĐỊA TẠNG 


Thể theo sự đòi hỏi của một số đông giáo hữu, 
Hội Phật Học Nam Việt tổ chức vào mỗi buổi chiều 
thứ bảy, từ §g30 tối, một khóa giảng Kinh. 

Thứ bảy ngày 9-11-1957, Đạo hữu Chánh Trí đã 
mở đầu khóa giảng với bộ Kinh Địa Tạng, trước trên 
ba trăm thính giả, phần đông là học thức, của đủ các 
hạng tuổi. 

Dưới đây, xin ghi lại những điều nghe thấy và 
cảm tưởng của chúng tôi đối với buổi giảng đầu tiên. 

VIÊN PHÁP 


Trước hết, xin nói ngay là buổi giảng rất hào hứng 
và linh động, làm cho đa số trí thức thính giả mắt sáng 
lên, lòng đầy hoan hỷ, ngồi nghe trót hai giờ đồng hồ 
mà không biết chán mỏi, vì sung sướng thấy bao thắc 


10 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





mắc, nghi ngờ của mình về vấn đề Địa ngục, Địa Tạng, 
được giải thích rành mạch. 

Về Địa ngục, thường chúng tôi thấy có hai thái độ 
khác nhau trong hàng Phật tử: 


+ Một đàng thì tin có Địa ngục, nhưng tin một cách 
mù mờ, sai lạc, vì thế không dứt đặng nhân Địa ngục, 
để khỏi cái quả Địa ngục, cho nên không bao giờ thoát 
ly đặng cái khổ Địa ngục. 


+ Một đàng thì phân vân bất quyết, không biết 
phải tin hay không, vì vậy trong trí quán không có gì dứt 
khoát và trong hạnh tu không có gì nhứt định. 


Đối với Địa Tạng Bồ tát cũng có hai luồng tư 
tưởng khác nhau: 


+ Một hạng tin rằng đã có ngài Địa Tạng phát 
nguyện cứu độ tội vong ra khỏi u minh địa ngục, thì ta 
cứ “làm ăn” như ai, rủi ro có bể nào sẽ có ngài đùm 
bọc. Ngài lại còn nguyện “Địa ngục chưa trống không, 
ta quyết không thành Phật”, thì dầu ta còn phải đọa Địa 
ngục lâu xa thế mấy đi nữa, cũng còn có ngài cứu thoát, 
không đến nỗi nào mà sợ. 

Hạng này còn tin đức Địa Tạng có quyển lực dẫn 
vong vào cảnh Tây phương tự tại, vô ngại. Hễ có ngài 
dẫn, thì không có một quỉ sứ nào dám bắt đem nạp cho 
Diêm vương phán xét. Hơn nữa, ngài lại còn có quyển 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 11 





lực phá ngục thả tội mà chẳng có ông Diêm vương nào 
dám cản trở. Do những tin tưởng này, mới có việc mướn 
làm chay với cảnh thầy cả đội lốt Địa Tạng phá ngục 
giải phóng tội vong. Ôi thôi! Kể sao cho xiết những 
quan niệm sai lầm như thế về Bồ tát Địa Tạng và về 
quyển năng của ngài! Rồng rã là những sự tin tưởng 
thần quyền, ở lại tha lực, làm hoen ố Phật giáo nước 
nhà! 

+ Một hạng khác lại suy nghĩ: Không lẽ lại có một 
ông Bồ tát “cãi Trời” cho đến bỏ luật nhơn quả, dám vì 
cảm tình với người sống mà làm việc bất công là thả tội 
hộ vong. Vì suy nghĩ như thế, họ mất lòng chánh tín đối 
với vị Bổn tôn Bồ tát và thối bộ, không bước được vào 
cửa Phật tu hành, để thâu hoạch lợi ích cho mình. Thật 
đáng phàn nàn cho hạng này, vì họ là bậc có trí, biết 
suy nghĩ và có đạo tâm, chỉ vì không ai chỉ bảo thành ra 
hiểu lầm, nghi sái. 


LILIL] 


Nay đạo hữu Chánh Trí đem kinh Địa Tạng ra 
giảng, lại dám trình bày bạo dạn và vạch rõ phân minh 
những chỗ bí ẩn trong kinh, để phô bày cái bí nghĩa 
chân thực, hiển phát cái chân lý Đại thừa, thật đạo hữu 
đã giúp ích rất nhiều cho những ai chưa thấu triệt. Có 
vạch rõ như thế những ẩn ý của Phật, mời lìa đặng ngón 


12 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





tay mà thấy đặng mặt trăng, không thì cứ ôm dính ba 
cái chữ, rồi tối vẫn hoàn tối. 
LILIL] 

Diễn giả đã theo đường lối nào để đưa thính giả tới 
chỗ diễn giả muốn dắt đến? 

Vô đầu, đạo hữu Chánh Trí thanh minh rằng kinh 
Địa Tạng thuộc về Quyền giáo, khác với những bộ kinh 
thuộc về Thực giáo, trực chỉ Chơn lý. Có thể xem kinh 
Địa Tạng như một bài ngụ ngôn trường thiên, trong đó 
Phật dùng ngụ ý (paraboles) để ám chỉ một chơn lý 
đáng phát minh, như những bài ngụ ngôn của các hiển 
triết Đông Tây mà cốt yếu là để dạy những nguyên tắc 
luân lý, hoặc những truyện đời xưa, những truyện giải 
buồn, do văn nhơn, hiển sĩ đặt ra vì thiết tha với thế sự, 
muốn hoán cải nhơn tâm... 

Kế đó, dựa theo những đoạn kinh văn, diễn giả 
giải rằng đức Địa Tạng không phải là một nhơn vật lịch 
sử (personnage historique), có một đời sống ở thế gian 
như đức Phật Thích Ca, mà là một nhơn vật tượng trưng 
(personnage symbolique), đặt ra để tiêu biểu cho những 
đoạn đức cương quyết, nguyện lực dổi dào và hành 
động linh tiệp. Địa Tạng cũng chỉ cái gì cực tôn cực quí 
trong người (Bổn tôn), đủ năng lực đả phá vô minh, trực 
tiếp cứu vớt con người ra khỏi cảnh ngục thất tối đen 
dày bịt (đại thiết vi), thoát vòng tội lỗi khổ đau, và dẫn 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 13 





con người trở về sùng bái cái cực tôn cực quí ấy là Chơn 
Tâm của mỗi chúng ta vậy. 

Để chứng minh điều mình quả quyết, diễn giả dẫn 
câu “Địa ngôn: kiên, hậu, quảng hàm tàng” và nói: Tại 
sao dùng hai chữ Địa Tạng để ám chỉ Chơn Tâm? Cứ 
xem câu vừa trích trong bài tán ở đầu quyển kinh đủ 
thấy. Địa là chỉ cái gì kiên cố bất diệt, sâu dày không 
thể đo lường (hậu), và rộng chứa không gì bỏ ra ngoài 
(quảng hàm tàng). Thế có phải chỉ Chơn Tâm hay Như 
Lai Tạng không? Vì ai đập vỡ Tâm được mà không bảo 
là kiên cố, ai đo được cái vô cùng tận của Tâm mà 
không bảo nó sâu dày không thể đo lường, và có gì 
ngoài Tâm được mà không bảo nó ngậm chứa tất cả? 

Lại nữa, diễn giả nói tiếp, nếu không ám chỉ Chơn 
Tâm, thì làm sao cắt nghĩa được câu: 

Tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng 
Thập phương Bồ tát cộng quy y? 

“Không lẽ ba đời chư Phật (quá khứ, hiện tại, vị 
lai) lại đi khen ngợi, ngưỡng mộ một vị Bồ tát, còn mười 
phương Bồ tát lại quy y với một người đồng đẳng với 
mình? Thật rõ là ám chỉ cái Chơn lý bất diệt là Chơn 
Tâm, mà không ai (kể luôn chư Phật, Bồ tát) được phú 
nhận, vì phủ nhận là còn sống trong vô minh mà hễ còn 
sống trong vô minh thì làm sao có Phật và Bồ tát? Nói 
một cách khác, nhờ thể nhận được Chơn Tâm, tán thán 


14 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





ngưỡng mộ Chơn Tâm, nên Phật mới thành Phật, và 
cũng nhờ biết quay về an trú nơi Chơn Tâm, sống theo 
tiếng gọi của Chơn Tâm, nên Bồ tát mới thành hạnh Bồ 
tát”. 

Đến hai câu: 

Thủ trung kim tích, chấn khai địa ngục chỉ môn. 

Chưởng thượng mình châu, quang nhiếp Đại thiên 
Chỉ giới. 

Diễn giả giải thích: 

“Đó là một lối dùng biểu tượng (symbole) để diễn 
tả những công năng của Chơn Tâm. Tích trượng (gậy 
sắt), tượng trưng cho cái ý chí cương quyết (volonté de 
fer) bể xiểng xích, phá ngục tù của những người thức 
tỉnh, tức là đã trở về với Chơn Tâm. Đó cũng là sức 
mạnh vô song của Chơn Tâm, biết diệu dụng thì không 
việc thiện nào là không làm được, còn không biết diệu 
dụng thì nó cũng có thể đưa con người đến chỗ tội lỗi 
không bờ bến. Vì sao? Vì cái cương quyết làm phải ở 
người tốt và cái cương quyết làm sái ở người xấu, đồng 
một mãnh lực như nhau. Tuy hai mà trên căn bản vẫn 
một, tại chỗ dùng có khác mà một xem tuồng như hai, 
thí như con dao bén có thể dùng giúp ta xắt cải xắt rau, 
mà cũng có thể trợ cái giận của ta trong việc chém 
người hại vật. Còn viên ngọc (minh châu) sức sáng rọi 
khắp ba ngàn thế giới kia cũng là một lối nói để ám chỉ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 15 





cái Đại trí huệ, hay Trí Bát nhã sẵn có ở mỗi người, linh 
tiệp vô cùng, không đâu chẳng thấy, không gì chẳng 
biết, bao xa cũng soi tới, bao sâu cũng chiếu suốt. Mà 
Trí và Tâm không phải sai khác, cho nên nói Đại trí 
minh châu cũng là nói Chơn Tâm vậy ”. 
Còn mấy câu: 

Diêm vương điện thượng 

Nghiệp cảnh đài tiền 

Vị Nam phù đề chúng sanh 

Tác đại chứng mình công đức chủ. 
thì theo đạo hữu Chánh Trí, là tả những cái dụng khác 
của Chơn Tâm, cái dụng hồi quang phản chiếu, quay cái 
sáng, rọi trở lại đời sống hằng ngày, từ ngoài cho đến 
trong, như người Pháp nói “xét lòng” (examen de 
conscience). “Thật vậy, diễn giả nói, ai xét ta và luận 
ta cho bằng lương tâm ta, vì biết bao nhiêu tội lỗi ta đã 
tạo mà công lý nào biết được! Do đây, bài tán mới vì 
Địa Tạng (Chơn Tâm) là ông vua cõi Diêm La, ngồi 
trên điện cao để phán xét tội trạng của ta. Còn tự ta 
muốn biết nghiệp lành, nghiệp ác của ta ư? Thì cứ ngó 
trở lại vào lòng, cái “gương lòng” sẽ phản chiếu cho ta 
thấy tất cả. Gương ấy là Chơn Tâm Địa Tạng đó, nên 
gọi là Nghiệp cảnh (cái kiếng soi nghiệp). Chơn Tâm ta 
đã là ông Tòa, ông Diêm vương xét tội, thì Chơn Tâm 
ấy cũng là người chứng kiến và ghi chép những công 
đức của ta. Thế nên nói Địa Tạng làm người chứng 


16 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





minh các công đức (mérites) của chúng sanh cõi Nam 
Diêm Phù Đề, tức là cõi thế gian này vậy.” 

Tóm lại, diễn giả chỉ rằng: Địa Tạng là Chơn Tâm 
hay Như Lai Tạng tâm, đủ cá Tánh thể, Tánh cụ và 
Tánh dụng. Tánh thể là Bổn tôn, nên “Tam thế Như Lai 
đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ tát cộng quy y”. Về 
Tánh cụ (có sẵn) thì “kiên, hậu, quảng hàm tàng, từ 
nhơn, tích thiện, thệ cứu chúng sanh” sẵn đủ cả Đại 
nguyện (grande volonté), Đại hạnh (grande actIvIté), 
Đại thệ (grande détermination). Vì vậy Kinh chia ra ba 
phần hay ba quyển: Địa Tạng bổn nguyện, Địa Tạng 
bổn hạnh, Địa Tạng bổn thệ. Rốt hết là Tánh dụng. Hai 
Tánh trước đã lớn lao và đầy đủ vô cùng thì cái Dụng 
của Chơn Tâm cũng vô cùng, do đó mà chúng sanh 
trong quá khứ, hiện tại, vị lai, nếu biết quy y Tâm thì 
được ra khỏi địa ngục vô minh, tức là được cứu độ như 
Kinh nói. 

Đạo hữu Chánh Trí giảng đúng với giáo nghĩa của 
Đại thừa. Theo lý tuyệt đối (đệ nhất nghĩa đế), ngoài 
Tâm không pháp, cho nên sự sự đều là Tâm, vật vật đều 
là Tâm. Tâm tác Thiên đường, Tâm tạo địa ngục, ba cõi 
chỉ đều do Tâm, mười cõi chỉ đều do Tâm, tất cả đều do 
Một Tâm (duy Nhứt Tâm), không gì ngoài Nó. Cho nên, 
có chúng sanh thọ khổ địa ngục nơi Tự Tâm (en Soi), thì 
Địa Tạng Bồ tát cũng cứu độ trong Tự Tâm. Ngoài 
Tâm, không có địa ngục, chúng sanh nào khác; ngoài 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 17 





Tâm, không có Địa Tạng phá ngục dẫn vong nào khác. 
Đây là cái lý bí ẩn của kinh Đại thừa mà chúng ta cần 
khám phá và khai thác để tự lợi, lợi tha. Dùng ông Bồ 
tát Tự Tánh mà cứu độ chúng sanh của Tự Tâm, lửa đó, 
nước đó, thật là muôn phần linh tiệp và diệu dụng. 

Đạo hữu Chánh Trí đã đem lại cho thính giả một 
niềm tin tưởng vững cỗ¡, phấn tấn, vì mình có tự tin ở 
mình có ông Bồ tát biết dùng hột minh châu Đại trí huệ 
chiếu phá vô minh, tiêu trừ những nỗi lòng đen tối, cởi 
mở những quan niệm sai lầm, đập phá ngục tham, sân, 
si, ái... thì mình mới khỏi cầu ai xa lạ, viễn vong, vừa 
khó khăn, vừa không chắc, khỏi mắc phải cái tánh ở lại 
thần quyền, mơ hồ và tai hại. 

Lại nữa, nếu tự hay nơi mình có Chơn Tâm linh 
minh sáng suốt làm quan Tòa, thường ngồi tại bàn án, 
chiếu gương soi nghiệp, xét nét vô tư những điều ẩn 
khuất nơi cõi lòng, thì chắc chắn đời người sẽ có sự 
hoán cải, đứt ác làm lành, đổi đen ra trắng. 

Dù rằng, từ trước đến đây, diễn giả đã dẫn kinh để 
chứng tỏ rằng Địa Tạng chỉ là một lối tượng trưng để chỉ 
Chơn Tâm, trong hàng thính giả hình như còn có người 
chưa tin. Đạo hữu Chánh Trí nói thêm: “Tìm hiểu Địa 
Tạng Bồ tát có thật hay không, không quan hệ bằng tìm 
biết kinh Địa Tạng có ích gì cho chúng ta trong việc tu 
hành”. Đạo hữu nói rất có lý, nếu chúng ta nhớ lại Phật 
thuở xưa kia cũng có lần bác những kẻ đến hỏi Ngài thế 


18 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





giới có hay không có, hữu hạn hay vô biên v.v... Phật 
bảo: Nên hỏi ngay làm sao đặng hiện tiền giải thoát, vì 
hỏi như vậy mới thiết thực hơn, còn hỏi như trên thì phải 
sa lầy trong cái đầm lý thuyết. 

Có lẽ nhờ lời dạy của Phật vừa nhắc lại, nên diễn 
giả hay moi tìm trong kinh điển để khám phá, lượm lặt, 
những gì có ích lợi cho đời sống thực tế và khai thác 
những phát minh thực dụng, hầu giúp nhiều bạn đồng 
đạo cũng hưởng. “Đọc kinh phải cầu lý, đạo hữu Chánh 
Trí nói. Cầu lý là tìm coi Phật muốn nói øì, chỉ øì, chớ 
không nên thấy chữ đâu hiểu nghĩa đó mà cho là đủ. 
Nếu nhận nghĩa do nơi chữ, chúng ta sẽ gặp nhiều mâu 
thuẫn có khi buồn cười, làm cho chúng ta sẽ hoang 
mang, không làm sao có lòng tin tưởng sắt đá”. Thật là 
một lời khuyên có giá trị đối với thế hệ hiện nay của trí 
óc khoa học (esprit scientifique), luôn luôn bất phục 
trước những cái gì mù mờ. 


LILIL] 


Tuy đạo hữu Chánh Trí đã đem hết sức mình ra 
giải thích rành mạch, vẫn còn có người thắc mắc, cho 
rằng nếu theo diễn giả mà phủ nhận vị Bồ tát hiện đang 
hành sự ở cõi U minh, cứu độ vong linh thọ tội mà nhiều 
người đang tin tưởng, thì sẽ làm mất chỗ trông cậy của 
họ. Chúng tôi nghĩ, nếu tin mà lầm lạc, thì thà đừng tin 
còn hơn, vì lầm lạc còn khổ hơn không tin. Nếu có kẻ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 19 





không giữ vệ sinh, không biết ngừa bệnh độc, ăn càn ở 
bậy, ở y có thầy hay thuốc giỏi, thử hỏi tin tưởng như 
thế có lợi hay có hại? 


Bạn 

Lại có người cho diễn giả quá thiên về lý mà bỏ 
sự. Sao lại nghĩ thế? Sự, lý nào phải hai cái khác nhau 
mà tưởng có thể bỏ sự theo lý. Đã nói kinh Địa Tạng 
thuộc về quyển giáo, mà hễ quyển giáo thì toàn là sự, 
như nói nào là có ông Bồ tát danh Địa Tạng ở cõi U 
minh, làm việc độ vong, nào là có ba ngục lớn chúng 
sanh trong đó bị các quỉ sứ đầu trâu mặt ngựa đánh khảo 
đủ điều v.v... Nhưng sự, lý, không thể chia hai, thì cố 
nhiên trong những sự vừa kể phải có cái lý, những cái lý 
mà rất tiếc chưa ai từng vạch, nên nay đạo hữu Chánh 
Trí mới vạch, để thức tỉnh những ai cho kinh Đại thừa 
thiếu căn bản Phật giáo, nói truyện hoang đường. 


LILIL] 

Để khỏi thiếu sót, chúng tôi xin thêm lời diễn giả 
giải về ý ẩn của đoạn sau đây trong bài tán, bắt đầu từ 
câu: “Nam phương thế giới dõng hương vân... chí câu: 
Phật ngôn: Địa Tạng Bồ tát chí.” (xin xem Kinh). 

Đạo hữu Chánh Trí nói: “Hễ Chơn Tâm phát hiện 
nơi ai (Bồ tát Địa Tạng đến), thì từ nơi thân tâm người 
ấy phát tiết ra ngoài một cái gì mà trông đến gương mặt 


20 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





là ta cảm thấy một ánh sáng diệu hiển, khiến ta phải 
kính phục, nghe đến lời nói là ta cảm nhận một cái gì 
đẹp đẽ, thơm tho, khiến ta ngây ngất, chẳng khác ta tắm 
mình trong một đám mưa thơm, một đám mưa hoa v.v... 
Cứ trông gương mặt, ngắm xem cử chỉ, lắng nghe lời nói 
của những bực chân tu thạc đức, ta sẽ thấy và sẽ cảm 
như vừa nói. Các nhà tâm lý học Âu Tây đều công nhận 
cái sáng hiển lộ ra ngoài như thế này của những tâm 
hồn trong sạch, hiển hòa, mà họ gọi là “irradiation”. 

Nói một cách khác, diễn giả đã để cập đến ảnh 
hưởng hết sức thơm tho lành diệu, sáng sủa êm đểm, 
của những tâm hồn đã trở về với đời sống giải thoát. 


LILIL] 


Buổi giảng đầu tiên đã chứng tỏ nơi diễn giả, 
không phải một sức học uyên thâm, mà một thực 
nghiệm tu học khá công phu, chúng tôi tin rằng đạo hữu 
Hội trưởng sẽ không phụ lòng thính giả ở những buổi 
giảng tiếp. 

Viên Pháp. 
(Trích Tạp chí TỪ QUANG số 70, 
tháng I1 năm 1957) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 21 





Cước chú: Tác giả viết bài này lúc còn là một cư sĩ. 
Mấy năm sau, tác giả đã xuất gia, giữ nguyên pháp hiệu 
và đã viên tịch. 


22 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 








H7 LỜI DẪN 


K inh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phương Tiện, 
có câu: Xá Lợi Phất! Chư Phật tùy nghi 
thuyết pháp, ý thú nan giải. Sở dĩ giả hà? Ngã dĩ vô số 
phương tiện, chủng chúng nhân duyên, thí dụ, ngôn từ, 
diễn thuyết chư pháp. Thị pháp, phi tư lương, phân biệt 
chi sở năng giải, duy hữu chư Phật nải năng tri chỉ... 
Nghĩa: Xá Lợi Phất! Các đức Phật tùy sự tiện lợi của 
mỗi trường hợp mà nói pháp, với những ý tứ và ý hướng 
khó giải một cách rõ ràng. Tại sao vậy? Ta dùng vô số 
phương tiện, như mọi thứ nhân duyên, thí dụ, lời nói, mà 
trình bày các pháp. Không phải lấy trí óc suy lường, 
phân biệt mà giải thích được các pháp ấy, chỉ có chư 
Phật mới năng biết rõ... 

Thuyết Pháp là trình bày Pháp (Dharma) hay Chân 
lý (Vérité). Gồm các lối trình bày của Phật thành nên 
Giáo lý của Phật (la Doctrine du Bouddha). Giáo lý của 
Đức Phật rất là uyển chuyển, hay nói một cách khác, 
đức Phật có nhiều phương pháp dạy dỗ. Tùy trình độ 
của người nghe, trình độ trí thức, trình độ sáng suốt, 
trình độ đạo đức, mà đại khái, đức Phật áp dụng hoặc 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 23 





phương pháp nhân duyên, hoặc phương pháp thí dụ, 
hoặc phương pháp giải thích bằng lời nói. Tất cả những 
phương pháp ấy, Phật gọi dưới một tên chung là phương 
tiện (moyens). Phương tiện rất nhiều, lại biến hóa, thay 
đổi tùy trường hợp, còn Chân lý Phật muốn chỉ dạy có 
một. Có thể lấy ngón tay hay cây gậy mà chỉ mặt trăng. 

Vậy phương tiện dùng trong bài pháp gọi là “Địa 
Tạng Bồ tát Bổn Nguyện” này là gì? - Là Thí dụ, một 
trong ba phương tiện nói trong câu Kinh dẫn chứng ở 
trên. 

Thí dụ hay tỷ dụ là đưa ra một câu chuyện ngụ 
ngôn, trong đó hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhiều chân lý 
rất hay, rất đúng, mà người nghe, người đọc, cần phải 
công phu đào sâu để hiểu, chớ không nên hiểu theo mặt 
chữ. Để chứng minh phương tiện thí dụ dùng ở đây, 
chúng ta hãy nghe bài Tựa xưng tán Bồ tát Địa Tạng: 

Chí tâm quy mạng lễ 

U minh Giáo chủ, Bổn tôn Địa Tạng Bồ tát Ma- 
ha-tát: 

Khể thủ Từ Bi Đại Giáo chủ: 

Địa ngôn: kiên, hậu, quảng hàm tàng. 

Nam phương thế giới dỏng hương vân, 

Hưởng võ, hoa vần cập hoa võ, 


Bảo võ, bảo vân, vô số chủng, 


24 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Vi tường, vi thụy, biến trang-nghiêm, 

Thiên, Nhân, vấn Phật thị hà nhân, 

Phật ngôn: Địa Tạng Bồ tát chí! 

Tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, 

Thập phương Bồ tát cộng quy y. 

Ngã kim túc thực thiện nhân duyên, 

Tán dương Địa Tạng chân công đức: 

Từ nhân, tích thiện, 

Thệ cứu chúng sanh. 

Thủ trung kim tích, chấn khai địa ngục chỉ môn, 

Chưởng thượng mỉnh châu, quang nhiếp đại- 
thiên chỉ giới. 

Diêm-vương điện thượng, 

Nghiệp-kính đài tiền, 

Vị Nam Diêm Phù Đề chúng sanh 

Tác đại chứng mỉnh công đức chủ. 

Đại Bi, Đại Nguyện, 

Đại Thánh, Đại Từ, 

Bổn tôn Địa Tạng Bồ tát Ma-ha-tát! 

Sau đây là bản dịch ra Việt văn của Ban Hộ niệm 
Hội Việt Nam Phật Giáo (Chùa Quán Sứ Hà Nội): 

Đốc lòng quy mệnh lễ Đức Giáo chủ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 25 





Cõi U Minh, Địa Tạng Bồ tát Ma-ha-tát! 
Dập đầu kính lễ đức Giáo chủ 

Đại Từ Bi: đức độ của Ngài 

Như đất dày bao hàm rộng khắp. 

Thế giới phương Nam tỏa mây hương. 
Mưa hương, mây hoa cùng mưa hoa, 
Mây báu, mưa báu vô số lớp, 

Biến hiện điềm lành khắp trang-nghiêm. 
Trời, Người hỏi Phật nhân gì vậy, 

Phật rằng: Địa Tạng Bồ tát hiện, 

Chư Phật ba đời đều tán ngưỡng, 

Mười phương Bồ tát thảy quy y. 

Nhân xưa bồi đắp chút duyên lành, 

Nay con tán dương chân công đức; 

Địa Tạng Bồ tát đại từ bi 

Góp tập thân lành độ chúng sanh: 

Rung tích trượng mở toang địa ngục, 
ng minh châu soi khắp đại thiên. 

Trước đài “nghiệp kính”, điện Diêm-Vvương, 
Vì chúng sanh ở cối Nam-Diêm, 

Làm Giáo chủ chứng mình công đúc. 
Nam mô Đại Bì, Đại Nguyện Đại Tlĩnh, Đại Từ 


26 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Bản tôn Địa Tạng Bồ tát Ma-ha-tát. 

Đây là một bài tán để ca ngợi (glorifier, rendre 
hommage) công đức Bồ tát Địa Tạng. Vậy trong văn từ, 
phải làm thế nào để cho người ta nhận thấy rõ là lời của 
người xưng tán nói. Vì vậy, xin để nghị bản dịch sau 
đây: 

Tôi hết lòng kính lạy 

Đức Giáo chủ cõi U minh Đại Bồ tát Địa Tạng 
Bổn tôn. 

Tôi cúi đầu trước Ngài 

Là vị Đại Giáo chủ của Từ bỉ mà chữ Địa (trong 
danh hiệu) có nghĩa là cứng rắn, sâu dày và ngậm 
chứa tất cả. 

Từ thế giới phương Nam, không biết 

bao thứ mây thơm, mưa thơm, mây hoa, 

mưa hoa, mây báu, mưa báu nổi lên, 

mang điểm lành làm đẹp khắp nơi. 

Trời, Người hỏi Phật do nguyên nhân 

nào mà có những điểm lành ấy. 

Phật đáp vì có Bồ tát Địa Tạng đến. 

Bạch Bồ tát: 

Ngài là bậc mà chư Phật trong quá khứ, hiện 


tại và vị lai đều khen ngợi và kính mến, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 27 





soi 


Ngài là chỗ mà chư Bồ tát trong mười phương 
đều quay về và nương tựa. 

Con nhờ trước có gieo trồng duyên lành 

cho nên nay mới được xưng tụng và đề cao 
công đức chân thật của Ngài. 

Ngài là hột giống Từ, 

Ngài là Thiện dồn chứa, 

Ngài là Lời Thệ cứu chúng sanh. 

Ngài là chiếc gậy trong tay, đập phá cửa ngục 
đùng đùng như tiếng sét, 


Ngài là viên ngọc sáng trong lòng bàn tay ánh 


ba ngàn đại thiên thế giới. 

Naài là Vua Diêm ngôi trên ngai, 

Ngài là Gương nghiệp đặt trước đài, 

Ngài là chúa các bằng chứng rõ rệt về 

công đức của chúng sanh cõi Nam Diêm Phù đề 
Ngài là Lòng- Thương-Xót bao la, 

Ngài là Lời Nguyện lớn, 

Ngài là đấng Thánh Cao 

Ngài là Lòng-Thương-Yêu tuyệt đối. 





28 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Naài là Đại Bồ tát Địa Tạng, là cái Sẵn-Có đáng 
tôn đáng trọng nơi tôi. 


LILIL] 


Chắc quý vị đã nhận thấy sự sai biệt giữa hai bài 
dịch trước và sau. Xin đương cử một vài sai khác. 

a) Theo bản trước thì công đức của Bồ tát Địa 
Tạng sâu dày như đất. Theo bản sau thì Bồ tát là cái gì 
cứng rắn, sâu dày và hàm chứa tất cả như đất. 

b) Theo bản trước, Bồ tát là đấng có lòng đại từ bi, 
đã góp tập nhân lành. Theo bản sau, Bồ tát chính là cái 
Đại Từ bị, chính là cái Thiện được tích tụ. 

c) Theo bản trước Bồ tát “rung tích trượng mở 
toang địa ngục” và “nâng minh châu soi khắp đại 
thiên”. Theo bản sau, thì Bồ tát chính là tích trượng, 
chính là minh châu. 

d) Theo bản dịch trước, Bồ tát là nhân chứng 
những công đức của chúng sanh, trước đài “Nghiệp 
kính” và trước điện Diêm vương. Bản dịch sau quả 
quyết Bồ tát là Diêm vương, là Nghiệp Kính, là nhân 
chứng cao cả nhất của công đức chúng sanh. 

đ) Không phải Bồ tát là đấng có lòng đại từ, đại 
bị... mà chính Ngài là Lòng Đại từ, Đại bi... 

Dịch hiểu theo lối sau, ắt phải làm phát sanh nhiều 
nghi vấn. Phật dạy: Tiểu nghi, tiểu ngộ; đại nghi, đại 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 29 





ngộ (nghi ít, tỉnh thức ít; nghi nhiều, tỉnh thức nhiều). 
Cái nghi này là cái nghi của nhà triết học (doute 
philosophique), của hàng trí thức không chịu tin càng tin 
bướng. Vậy những nghi vấn ấy như thế nào? 

1. Giáo chủ cõi U miỉnh là gì? 

Đem ánh sáng đạo lý ra soi đường cho thế nhân, 
gọi là Giáo chủ. 

U minh là nơi sâu kín tối tăm (ténèbres), cũng có 
nghĩa là địa ngục (enfer). Tối tăm hay địa ngục ám chỉ 
ngu dốt vô minh. 

Vậy Bồ tát Địa Tạng là người đem ánh sáng vào 
chỗ tối tăm, là tâm vô minh của chúng sanh. 

2. Bổn tôn nghĩa là gì? 

Bổn là gốc (trái với ngọn), là vốn, là cái sẵn có, 
như vốn của nhà buôn là phần tiền của nhà buôn sẵn có, 
khi thiếu mới vay thêm. Cái gốc, cái vốn của chúng 
sanh là cái mà Pháp văn gọi là “le Soi” hay Bản Thể, 
nếu muốn nói theo Hán văn. 

Tôn là kính trọng. 

Vậy Bổn Tôn là Có Sẵn Có đáng kính trọng nơi 
ta. 


3. Địa Tạng nghĩa là gì? 


30 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Bài Tựa đã trả lời câu hỏi này. Địa là ý nói cứng 
rắn, sâu dày, còn Tạng (cũng đọc là tàng, như nói tàng 
trữ) là ý nói ngậm chứa tất cả. 

Vậy vị Bồ tát nói trong Kinh không phải là một 
nhân vật lịch sử như đức Phật Thích Ca, mà là một nhân 
vật tượng trưng (personnase symbolique) một tỷ dụ 
(parabole, allégorie) để chỉ cái Bản thể, cái “Soi” của 
chúng sanh. Bản thể ấy thường được biết dưới cái tên là 
Tâm. 

Tâm vô hình, vô tướng, không ai đập phá được, do 
đó nói là cứng rắn. 

Tâm không thể dò lóng, đo lường được, cho nên 
nói sâu dày. 

Ngoài Tâm là cái vô cùng cực (Iillimité), không có 
một vật gì hết, hay không một vật nào có được ngoài cái 
vô cùng, vô cực, cho nên nói ngậm chứa tất cả. 

4. Dựa vào đâu mà dám giải như thế? 

Xin thưa: dựa vào toàn bài Tựa chúng ta đang học 
và trọn bộ Kinh mà chúng ta sẽ học. 

Chúng ta hãy trở lại bài Tựa và tìm hiểu nghĩa ẩn 
của từng đoạn. 

IL.U minh Giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát 
Ma-ha-tát ám chỉ Tâm mà ai cũng có, cho nên nói là 
sẵn có. Biết tôn trọng Tâm là người đã “minh tâm kiến 
tánh” và Tâm, trong trường hợp này, là Giáo chủ soi 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 31 





đường hắc ám (u minh) cho mình. Các vị Thiển sư dẹp 
qua một bên kinh sách và để hết thời giờ vào chỗ tiếp 
xúc với Tâm (tham thiền) hầu học hỏi với vị Giáo chủ 
này. Lầm lẫn vì tâm, mà giác ngộ cũng nhờ Tâm. Trong 
khi bị u minh che ám, muốn thấy đâu chân đâu giả, đâu 
thiện đâu ác, hãy lắng lòng trong sạch sẽ thấy. Như thế 
Tâm không phải là vị Giáo chủ trong cõi u minh sao? 

II. Địa là đất, mà đất thì cứng rắn, sâu dày và dung 
chứa muôn loài muôn vật. Bất luận hột giống nào bỏ 
xuống đất là mọc. Vì vậy lấy đất mà thí dụ cho Tâm (có 
chỗ Kinh dùng danh từ “tâm địa”) ””. Tâm vô hình, vô 


I. Trơng Kinh Tâm-Địa Quán, quyến 8, có câu: “Tam giới 
chỉ trung, dĩ tâm 0i chủ. Năng quán tâm siả, cứu cánh 
giải thoát. Bất năng quán siả, cứu cánh trầm luân. Chứng 
sanh chỉ tâm, do nhu đại địa, ngũ cốc ngũ quả, tùng đại 
địa sanh, như thị tâm pháp sanh thế xuất thế, thiện ác 
ngũ thú. Hữu học, Vô học, Độc giác, Bồ tát, cập Như 
Lai. Dĩ thử nhân duyên, tam giới duy tâm, tâm danh 0ị 
địa” - Dịch: Trong ba cõi (dục, sắc oà 0ô sắc), tâm là chủ. 
Người quán sát được tâm, cuối cùng được giải thoát. 
Người không quán sát được tâm, cuối cùng chìm đắm 0ào 
biến khổ. Tâm chứng sanh siống như mặt đất, năm thứ 
lúa thứ trái, đều từ đất mà sanh, cũng nhủ 0ậu, tất cả 
những lo nghĩ (tâm pháp) của chúng sanh còn kẹt trong 
thế“sự, hay đã uượt ra ngoài thế-sự, hoặc lành hoặc dữ, 


32 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





tướng làm sao đập vỡ được, cho nên nói là kiên (cứng 
rắn); cũng không thể dò lóng Tâm được. Tâm là một cái 
giếng không đáy, ai muốn đi sâu vào nội tâm đến đâu 
cũng được, vì vậy nói hậu (sâu dày); ngoài Tâm không 
có vật cho nên nói quảng hàm tàng (ngậm chứa rộng 
lớn, tất cả). 

HI.Nam phương: chỉ Nam Diêm Phù Đề hay Ta 
bà Thế giới là thế giới chúng ta đang ở đây. Nói Nam 
phương là chỉ chúng sanh ta đây. Ở chúng sanh nào mà 
có những đám mây thơm, mây đẹp, mây báu là những 
nhân Thiện Mỹ Chân, là có những đám mưa thơm, mưa 
đẹp, mưa báu tức là những quả Thiện Chân Mỹ. Nhân 
quả ấy chỉ có được ở những người đã thức tỉnh, đã trở về 
với Tâm, hay nói một cách khác, ở những người mà 
Chân Tâm đã hiện, đã tới (Địa Tạng Bồ tát chí). 

IV. Tâm là Phật, Phật là Tâm, tại sao lại nói Địa 
Tạng Bồ tát - Đúng như thế, Tâm là Phật, Phật là Tâm, 
nhưng Tâm ở chúng sanh chưa hoàn toàn thanh tịnh như 
ở Phật, cho nên chưa gọi là Phật thật được. Tâm ở 
chúng sanh thức tỉnh là Tâm đang tu sửa như Bồ tát 
đang tu sửa, cho nên ví Tâm này như Bồ tát. 





những ý niệm hướng uễ năm nẻo của lục đạo, những ý 
niệm của hạng Học, Vô học (A La Hán), của hạng Độc 
giác, Bồ tát, cho đến bậc Như Lai, đều do tâm mà sanh. 
Bởi cớ, ba cõi chỉ do tâm uà tâm được gọi là đất. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 33 





V. Vì Bồ tát Địa Tạng tượng trưng cho Tâm, mà 
Tâm một khi hoàn toàn thanh tịnh thì sanh Trí Bát nhã 
(sáng suốt tuyệt vời) cho nên chư Phật ba đời đều phải 
khen ngợi và kính mến (Tam thế Như Lai đồng tán 
ngưỡng) - Trong Kinh Đại Bát nhã, Phật dạy: “Này 
Kiểu thi Ca, ta nay đã thành Phật mà còn tuân theo Bát 
nhã ba la mật đa, ẩn náu và đứng vững nơi đây, hà 
huống những kẻ muốn cầu Vô thượng Bồ để mà không 
hết lòng quay về và nương tựa vào đó để tinh cần tu 
học? (Kiêu-thi-Ca, ngã dĩ thành Phật, thượng tuân như 
thị thậm thâm Bát nhã ba-la mật-äa y chỉ nhỉ trụ, huống 
thiện nam tử đẳng dục câu Vô thượng chánh đẳng Bồ đề, 
như bất ư thử chí tâm quy y, tỉnh cần tu học?). 


VI. Tại sao cũng đồng Bồ tát như nhau, mà chư Bồ 
tát trong mười phương lại cùng quy y Bồ tát Địa Tạng? 
Chỉ vì Địa Tạng là Tâm. Muốn thành Bồ tát phải quy y 
Tâm, Bồ tát rồi mà muốn thành Phật, cần phải quy y 
Tâm nhiều hơn, vì Tâm là Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại 
Xã. 

VH. Phải là người đã trồng nhiều duyên lành trong 
tiền kiếp đời này mới chứng ngộ được Chân tâm, mới 
thấy hiểu được thế nào là Đại Từ, Đại Bi... Có thấy hiểu 
như thế mới tán dương những công đức ấy của Tâm; 
bằng không thì theo thế nhân mà “tán dương” những 
mê lầm của tâm tham vọng. 


34 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





VIHIL. Chân Tâm là Tâm Đại từ, Đại bi, cho nên nói 
Bồ tát Địa Tạng là nguyên nhân, là hột giống của Lòng 
Từ (Từ nhân), là nơi tích tụ của những điều thiện (Tích 
thiện). Có từ, có thiện, tự nhiên phải nghĩ thương đến 
người khác, đến chúng sanh, như đức Phật lúc còn là 
hoàng tử. Vì có nghĩ thương, nên mới “thệ cứu chúng 
sanh”, một lời thệ hết sức dũng mãnh đến thành một ý 
chí cương nghị vô song. Sức mạnh đó là “dụng” (effet) 
của Tâm Từ bi. 

IX.Lòng Từ của Phật quả đúng như vậy, nhưng 
Ngài phải nói lên một sự thật. Sự thật ấy là Phật chỉ 
đường mà thôi, còn việc phá cửa ngục vô minh để giải 
thoát; mỗi chúng sanh phải tự làm lấy. Phá bằng cách 
nào? Bằng cách dùng Tâm cương quyết đả phá mê mờ. 
Vậy Tâm là chiếc gậy sắt có khả năng đập phá cửa 
ngục, và phải đập đùng đùng như tiếng sét mới phá 
được. Nói một cách khác, phải có một ý chí sắt đá (une 
volonté de fer). 

X. Nhưng ý chí không, chưa đủ, phải có sáng suốt 
phụ lực. Sáng suốt ấy là Trí Bát nhã hay Trí tuệ tuyệt 
vời (Intelligence supranormale), và Trí ấy do Tâm 
thanh tịnh làm phát sanh. Vậy Trí cũng là Tâm; vì vậy 
nên nói Bồ tát Địa Tạng là viên ngọc minh châu sáng 
soi tam thiên đại thiên thế giới. Minh châu là thứ ngọc 
có khả năng chiếu sáng trong đêm tối thí dụ cho Trí tuệ 
sáng soi lòng dạ vô minh hắc ám của chúng sanh. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 35 





XI. Tâm chân chánh là vị Diêm vương ngồi trên 
ngai xử tội. Ai biết tội lỗi của ta bằng ta, ai biết lòng ta 
bằng ta? Lồng ta là Tâm vậy. 

XI. Tâm ta cũng là đài gương để soi sáng những 
hành động thiện ác của ta. Tự vấn lương tâm (examen 
de conscience) là gì, há không phải ngó vào tấm gương 
lòng của ta để nhận thấy mọi “nghiệp” của ta? 

XI. Ai làm chứng cho ta bằng ta. Biết bao công 
đức âm thầm của những tâm hồn cao cả mà thế nhân 
không thấy, không biết? Thế nhân không biết mà lòng 
ta, Tâm ta biết. Do đây nói Bồ tát Địa Tạng là vị chúa 
chứng minh công đức của chúng sanh. 

XIV. Tâm chân chánh, là lòng Từ (Đại Từ) lòng 
Bi (Đại Bì), là nguyên nhân của lời thệ nguyện giải 
thoát giác ngộ (Đại Nguyện), của sự thanh tịnh (Đại 
Thánh). 


LILIL] 


Xin nói lại: không có Bồ tát Địa Tạng như một 
nhân vật lịch sử. Bồ tát Địa Tạng ở đây, tượng trưng cho 
Tâm quyết thoát ly địa ngục tham, sân, si và những 
thống khổ, là Tâm thanh tịnh, sáng suốt, từ bi; là Tâm 
biết tự xét. 

Nếu tin có Bồ tát Địa Tạng thật và tin luôn rằng 
Bồ tát có khả năng đập phá cửa ngục để giải thoát 
chúng sanh đắc tội, vậy luật nhân quả, nghiệp báo của 


36 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Phật còn có giá trị nào? Và con người đâu cần “tự thắp 
đuốc lên mà đi” như đức Phật dạy, mà cứ tha hồ làm ác, 
miễn đừng quên kêu cầu với Ngài Địa Tạng là Ngài sẽ 
cứu vớt cho. 


IiBmilim 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 37 





ĐỊA TANG BỒ TÁT BỔN 
NGUYÊN KINH 
QUYỀN THƯỢNG 


PHẨM! 


ĐAO LỢI THIÊN CUNG THẦN 
THÔNG 


Tôi đã nghe như vây: Một lúc nọ, Phật nói Pháp 
cho mẹ nghe trên cõi trời Đao LỢI. 

Lúc ấy, tất cả chư Phật cùng chư Đại Bồ tát trong 
vô lượng thế giới không thể nói hết của mười phương, 
đều nhóm họp và tỏ lời ca ngợi: “Trong đời ác độc bị 
năm dơ đục làm nhiễm ô, Phật Thích Ca Mâu Ni lại làm 
được việc hiện sức mạnh thần thông của Đại Trí Tuệ 
không thể nghĩ bàn mà điều phục bọn chúng sanh “cứng 
đầu”, khiến chúng biết thế nào là vui sướng, thế nào là 
khổ não”. 

Ngay lúc ấy, Thế Tôn mỉm cười, phóng ra trăm, 
ngàn, muôn, ức đám mây sáng to lớn, gọi là: Đại Viên 
Mãn, Đại Từ bị, Đại Trí tuệ, Đại Bát nhã, Đại Tam 


38 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





muội, Đại Cát Tường, Đại Phước Đức, Đại Công Đức, 
Đại Quy Y, Đại Tán Thán v.v... 

Xong, Thế Tôn lại phát ra các thứ tiếng vi diệu, 
gọi là: Đàn na ba la mật (Bố thí), Thi la ba mật (Trì 
giới), Sẵn để ba la mật (Nhẫn nhục), Tỳ la da ba la mật 
(Tinh tấn), Thiền na ba la mật (Thiền định), Bát nhã ba 
la mật (Trí tuệ), Từ bị, Hỷ xả, Giải thoát, Vô lậu, Trí 
tuệ, Đại Trí tuệ, Sư tử hống, Đại Sư tử hống, Vân lôi, 
Đại Vân lôi v.v... 


Các tiếng ấy được phát ra rồi, vô lượng ức Thiên, 
Long, Quỉ, Thần của thế giới Ta bà và các nước phương 
khác, cũng họp nhau đến trời Đao Lợi. Đó là Tứ Thiên 
Vương, Đao lợi Thiên, Tu diễm ma Thiên v.v... 


Các Thần biển, Thần sông lớn, Thần rạch, Thần 
cây, Thần núi, Thần đất v.v... cùng các Đại Quỉ vương 
như Ác mục Quỉ vương, Đạm huyết Quỉ vương, Đạm 
Tỉnh khí Quỉ vương, Đạm Thai noãn Quỉ vương, Hành 
bệnh Quỉ vương, Nhiếp độc Quỉ vương, Từ tâm Quỉ 
vương, Phước lợi Quỉ vương v.v... cũng đều tựu hội về. 

Lúc bấy giờ, Phật hỏi Đại Bồ tát Văn Thù Sư Lợi: 

- Ông thấy tất cả chư Phật, Bồ tát, Thiên, Long, 
Quỉ, Thần hiện tại cõi trời Đao Lợi đấy. Vậy ông biết 
tất cả đông là bao nhiêu không? 

Văn Thù bạch: 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 39 





- Dù có dùng thần lực mà đếm trong ngàn kiếp, tôi 
cũng không biết rõ con số. 

Phật bảo Văn Thù: 

- Ta lấy mắt Phật mà xem, cũng không biết đúng 
con số. Nhưng đó là tất cả những ai trong những kiếp xa 
xưa, được Bồ tát Địa Tạng đã hóa độ rồi, đang hóa độ, 
hoặc sẽ hóa độ, và Bồ tát đã thành công, đang thành 
công hoặc sẽ thành công trong việc hóa độ. 

Văn Thù Sư Lợi nói: 

- Bạch Thế Tôn, là người trong quá khứ đã lâu tu 
thiện căn và đã chứng trí vô ngại, tôi nghe Phật nói, tất 
phải tin lãnh. Còn hàng kết quả nhỏ như Thanh văn, 
Thiên, Long, Quỉ, Thần và chúng sanh trong đời vị lai, 
tuy nghe lời thành thật của Như Lai, bụng vẫn ngờ vực, 
cho nên dù có lạy lãnh những lời Như Lai đi nữa, chưa 
chắc khổi dèm chê. Cúi mong Thế Tôn nói rõ căn 
nguyên: “Bồ tát Địa Tạng làm hạnh gì, lập nguyện gì, 
mà thành công một cách không thể nghĩ bàn như thế?” 

Đức Phật bảo Văn Thù: 

- Thí dụ trong ba ngàn đại thiên thế giới, có bao 
nhiêu có cây, làm rừng, lúa mè, tre lau, đá núi, bụi bặm, 
cứ lấy một trong các vật ấy kể như một sông Hằng, rồi 
cứ một hột trong số cát của mỗi sông Hằng ấy, kể như 
một thế giới, mỗi hột bụi trong mỗi thế giới ấy kể là 


40 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





một kiếp”, và bao nhiêu số bụi chứa trong một kiếp 
đều dồn chứa lại thành kiếp (thì số kiếp này không biết 
bao nhiêu mà nói). Thế mà từ Bồ tát Địa Tạng chứng 
quả “Thập địa” đến nay, một khoảng thời gian đã trôi 
qua, lâu hơn ngàn lần số kiếp thí dụ ấy, đó là chưa nói 
tới lúc Bồ tát còn ở bậc Thanh văn và Bích chi Phật. 
Này Văn Thù, oai thần và thệ nguyện của Bồ tát Địa 
Tạng không thể nghĩ bàn được. Trong đời vị lai, nếu có 
trai lành gái tín nào nghe được tên Bồ tát rồi mà chiêm 
ngưỡng lễ bái hoặc xưng tụng danh hiệu, hoặc cúng 
dường, dẫn đến vẽ, khắc, đắp, sơn hình tượng Bồ tát, thì 
những nam nữ ấy sẽ được trăm lần sanh lên trời Đao 
Lợi”), vĩnh viễn không còn rơi vào ba đường ác (địa 
ngục, nøa qui, súc sanh). 

Văn Thù, trong thời xưa cách nay không biết bao 
nhiêu kiếp, tiền thân của Địa Tạng Bồ tát là con trai 
một nhà giàu. Thời ấy có Phật là Sư Tử Phấn Tấn Cụ 
Túc Vạn Hạnh Như Lai. Người con nhà giàu thấy Phật 
tướng tốt, trang nghiêm bằng ngàn phước, bèn bạch hỏi 
Phật đã có những hạnh nguyện gì mà được tướng ấy. 
Phật Sư Tử đáp: “Muốn chứng được thân ấy, cần nên 





1. Kiếp (kalpa) có ba hạng. Tiểu kiếp có: 16,800,000 năm. 
Trung kiếp: có 20 tiểu kiếp (336,000,000 năm). Đại kiếp 
có 4 trung kiếp (1,344,000,000 năm). 

2. Chánh oăn uiết: Tam thập tam thiên, tức là Đao Lợi. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 41 





cứu độ tất cả chúng sanh thọ khổ trong một thời gian 
lâu xa”. 

Người con nhà giàu nghe xong bèn phát nguyện: 
“Từ nay cho đến không biết bao nhiêu kiếp trong vị lai, 
tôi nguyện vì chúng sanh tội lỗi và đau khổ trong sáu 
nẻo luân hồi, rộng bày phương tiện, khiến cho tất cả 
đều được giải thoát hết, chừng ấy tôi mới thành Phật”. 
Vì đã lập nguyện lớn đó trước Phật Sư Tử cho nên đến 
nay, không biết bao nhiêu trăm ngàn muôn ức na do tha 
đã qua rồi, người con nhà giàu ấy vẫn còn làm Bồ tát. 

Lại trong quá khứ xa xưa không biết bao nhiêu a 
tăng kỳ kiếp, có Phật ra đời, hiệu Giác Hoa Định Tự 
Tại Vương Như Lai, thọ bốn trăm ngàn muôn ức a 
Tăng kỳ kiếp. Trong thời “tượng pháp”t” của đức Phật 
này, có một người con gái dòng Bà La Môn, phúc đức 
sâu dày, thiên hạ đều tôn kính, đi đứng nằm ngồi, đều 
được chư Thiên che chở. Bà mẹ của cô tin xằng, thường 
khinh dễ Tam Bảo!” Cô gái đạo đức ấy đã dùng nhiều 
phương tiện khuyến dụ mẫu thân, để bà sanh chánh 
kiến”. Nhưng mẹ cô vẫn chưa có lòng tin chân chánh, 





I. Tượng pháp: 500 năm đầu của Phật Pháp, gọi là Chánh- 
Pháp; 1500 năm kế đó, gọi là Tượng Pháp. Trong thời 
gian nàu, Pháp-Phật còn “tương tựa” mà thôi, nghĩa là đã 
bị phai mờ tôi, còn hình bóng mà thôi. Thời kỳ chót là 
Mạt pháp. 

2. Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng 

3.. Chánh kiến: Thấu đúng uới Chân lú 


42 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





kế không bao lâu, bà chết, thần hồn rơi vào địa ngục 
“vô gián”. 

Biết mẹ lúc tại thế không tin nhân quả, ắt theo 
nghiệp quấy mà sanh vào nẻo ác, cô bèn bán nhà cửa, 
mua nhiều hương hoa cùng những lễ phẩm khác, đem 
đến cúng dường các chùa tháp thờ Phật. Tại một chùa 
nọ, cô thấy tượng Như Lai Giác Hoa Định Tự Tại 
Vương, dung mạo uy nghi, đoan trang nghiêm nghị. Cúi 
lễ tượng Phật, lòng thêm kính mộ, cô nghĩ thầm, “Phật 
tên Đại Giác, nghĩa là đầy đủ mọi trí. Nếu mẹ mất lúc 
Phật còn tại thế và mình đến hỏi Phật, ắt mình biết được 
mẹ ở đâu”. Nghĩ xong, cô khóc nức nở rất lâu, mắt 
không rời tượng Phật. Bỗng trong không trung có tiếng 
nói: “Người con gái đang khóc kia, chớ nên bị ai như 
thế, để ta chỉ cho chỗ mẹ ngươi đến”. 

Cô gái Bà La Môn chấp tay hướng lên trên không 
nói: “Bạch Ngài, Ngài là Thần nào mà làm vơi sự lo rầu 
của tôi như thế? Tôi từ mất mẹ đến nay, ngày đêm nhớ 
mến, nhưng không biết hỏi đâu cho ra chỗ mẹ tôi thác 
sanh”. 

“Trong không trung lại có tiếng: “Ta là đấng mà 
ngươi đang chiêm ngưỡng lễ bái: Phật Giác Hoa Định 
Tự Tại Như Lai của thời quá khứ. Vì thấy ngươi nhớ 
mẹ hơn thường tình chúng sanh, cho nên ta đến nói cho 
ngươi biết”. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 43 





Cô gái nghe xong té quI, tay chân rũ rượi. Kẻ tùy 
tùng đỡ dậy, hồi lâu mới tỉnh, cô bèn bạch trong không: 
“Xin Phật thương xót nói ngay cho con biết coi mẹ con 
thác sanh về đâu, kẻo thân tâm con sắp chết mất”. 

Phật Giác-Hoa nói: “Cúng dường xong, ngươi nên 
sớm về nhà, ngồi ngay thẳng suy gẫm về danh hiệu của 
ta, sẽ biết chỗ thác sanh của thân mẫu ngươi”. 

Cô gái làm y lời Phật dạy. Trải qua một ngày một 
đêm, cô bỗng thấy tự thân đi đến một bãi biển nước sôi 
sùng sục. Trên mặt biển, nhiều thú dữ, thân toàn bằng 
sắt, đang sua đuổi nhau, chạy qua chạy lại. Dưới biển, 
trồi hụp trăm ngàn muôn chúng sanh, đang bị những thú 
dữ ấy tranh nhau ăn thịt uống huyết. Cô lại thấy nhiều 
quỉ Dạ xoa, hình tướng khác nhau, con thì nhiều tay 
nhiều mắt, con nhiều chân nhiều đầu, nanh lòi khỏi 
miệng, bén nhọn như gươm, lùa các tội nhân lại gần ác 
thú cho chúng chụp bắt, thân tội nhân phải quặp lại, đầu 
chân đụng nhau. Còn nhiều hình trạng khác, chẳng dám 
nhìn lâu. 

Nhưng nhờ niệm Phật, cô gái Bà La Môn không 
sợ. Một Quỉ vương tên là Vô Độc, cúi đầu tiếp cô và 
thưa: “Lành thay Bồ tát! Ngài có việc gì đến đây?” Cô 
gái nói: 


- Đây là xứ nào? 


44 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





- Đây là Biển thứ nhất, phía Tây núi Đại Thiết Vi. 
Quỉ vương đáp: 

- Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy 
thật không? 

- Thật có địa ngục. 

- Lầm sao đến địa ngục được? 

- Nếu không nhờ oai thần thì phải vì nghiệp lực, 
ngoài hai điều ấy không đến địa ngục được. 

- Tại sao nước sôi sùng sục và trong nước có nhiều 
tội nhân và thú dữ như vậy? 

- Những tội nhân đó là những chúng sanh làm ác ở 
Diêm Phù Để mới chết và đã trải qua 49 ngày tồi. 
Nhưng vì không người hương lửa lo làm công đức cứu 
nạn cho, lại lúc sống họ không có trồng nhân lành, cho 
nên nay phải theo nghiệp địa ngục của họ mà tự nhiên 
lội qua biển này. Cách biển này mười muôn do tuânt”, 
về phía Đông, còn một biển khác, khổ gấp mấy lần ở 
đây. Phía Đông biển thứ hai này, còn một biển khác 
nữa, khổ hơn rất nhiều. Ba biển này gọi chung là “Biển 


Nghiệp”, nơi “chiêu cảm”t? của ba nghiệp ác. 


I. Do-tuẫn: 30 dặm 
2. Chiêu cẩm - Chiêu là lấy tay uấu lại, tự sâu uiệc cho 
mình. - Cẩm là nhiễm phải. - ý nói biển nghiệp ấu do ba 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 45 





- Địa ngục ở đâu? 

- Phía trong ba biển ấy, và số địa ngục nhiều đến 
trăm, ngàn, mỗi mỗi khác nhau. Ngục to thì có 18 cái”, 
kế có 300, khổ sở khôn lường: kế nữa có ngàn trăm, 
cũng khổ sở khôn lường. 

Cô gái lại hỏi: 

- Mẹ tôi chết đến nay chưa bao lâu, không biết hồn 
thần đi về đâu? 

Quỉ vương hỏi lại: “Thân mẫu của Bồ tát, lúc sanh 
tiền làm những hạnh nghiệp gì? 

- Mẹ tôi tà kiến, dèm chê Tam Bảo, hoặc có tạm 
tin đi nữa, rỗi cũng trở lại không kính. Tuy chết chưa 
mấy ngày nhưng không biết đi về đâu. 

- Thân mẫu Bồ tát tên họ gì? 

- Cha mẹ tôi đều là người dòng Bà La Môn; cha tôi 
tên Thi La Thiện Kiến, mẹ tôi tên Duyệt đế lợi. 

Quỉ vương Vô Độc chấp tay nói: “Xin Thánh nữ 
trở về, khỏi lo nhớ sầu thương. Nữ tội Duyệt đế lợi đã 
sanh lên trời đến nay là ba hôm rồi, ấy vì nhờ con hiếu 
thuận đã vì mẹ mà cúng dường, tu phước, bố thí chùa 


nghiệp (thân, khẩu, ú hau tham, sân, si) của chúng sanh 
tự tạo để tự nhiễm sự khổ não. 

I. Mười tám nsục nàu chỉ Thập bát siới (sáu căn, sáu 
trần 0à sáu thức). 


46 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





tháp của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. 
Chẳng phải chỉ có thân mẫu của Bồ tát được thoát địa 
ngục, mà ngày ấy, bao nhiêu tội nhân trong ngục Vô 
gián cũng nhờ sự bố thí cúng dường ấy mà được vui 
sướng và đồng sanh về cõi thiên. 

Quỉ vương nói xong, chắp tay lui bước. 

Người con gái Bà La Môn trở về tỉnh mộng, nhớ 
việc đã nghe thấy, liền đến trước tháp tượng của Giác 
Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai lập nguyện lớn 
rằng: “Tôi nguyện cho đến hết các kiếp trong vị lai, hễ 
có chúng sanh tội khổ là tôi rộng mở phương tiện, làm 
cho họ được giải thoát”. 

Phật bảo Văn Thù: 

- Quỉ vương Vô Độc lúc ấy là Bồ tát Tài Thủ bây 
giờ đây, còn cô gái Bà La Môn là Bồ tát Địa Tạng vậy. 


Mật nghĩa: 

Điểm đặc biệt ở đây là Phật không thuyết pháp ở 
thế gian, cho người thế gian nghe, mà trên trời Đao Lợi, 
cho mẹ đã chết nghe và trước vô số chư Phật, Bồ tát, 
Thiên, Long, Quỉ, Thần. Vậy phải “không là phàm” 
mới nghe được lời Phật dạy trong kinh này. 

Vào đoạn đầu đã thấy ý hướng của Kinh, trong lời 
khen đức Thế Tôn. Ở thế gian, chúng sanh cứng đầu 
(cang cường) rất nhiều, ngoài Phật là bậc đại trí huệ có 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 47 





nhiều phương tiện chế phục họ, thì không ai làm được. 
Đem đạo lý nhân quả ra nói họ không nghe, thì nay 
Phật dùng phương “Bồ tát Địa Tạng”. 

Mật nghĩa “Địa Tạng là Tâm” được chứng minh 
trong đoạn Kinh nói chư Phật, Bồ tát, Thiên, Long, Qui, 
Thần, đông vô số kể, đều hoặc đã, hoặc đang, hoặc sẽ 
chịu ơn hóa độ của Địa Tạng. Chư Phật đã, chư Bồ tát 
đang, còn Thiên, Long.., sẽ chịu ơn ấy. Và nhất định 
Địa Tạng thành công, vì tất cả là Phật sẽ thành, thì tự 
nhiên tất cả phải quày về với Tâm và nghe Tâm dạy 
dỗ. 

Nói oai thần thệ nguyện của Địa Tạng, là nói oai 
thần thệ nguyện của Tâm. Tâm mà cương quyết thì có 
đủ quyển năng, thần thông (pouvoirs surnaturels). Ai 
biết quay về với Tâm, chiêm ngưỡng Tâm, kính trọng 
Tâm, hy sinh (cúng dường) cho Tâm, thì người ấy sống 
trong đường thiện (sanh thiên). 


Đến đây, Thế Tôn đưa ra hai sự tích: 


1.- Địa Tạng là con một nhà giàu, như câu truyện 
anh cùng tử trong Kinh Pháp Hoa. Tâm Phật và Tâm 
chúng sanh không khác. Mà Tâm Phật đầy đủ muôn 
đức, giàu có như thế, thì Tâm chúng sanh cũng giàu như 
thế. Nhưng cái giàu của chúng sanh là cái giàu chưa 
khai thác, cho nên phải khai thác bằng sự phát lòng Từ 


48 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Bi và nếu “tinh tấn để đầy đủ muôn hạnh lành” thì sẽ 
được như Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh. 


Ý Phật dạy: Muốn thành Phật phải phát lòng Từ bi 
và mạnh dạn (sư tử) ra sức (phấn tấn) trên đường lập 
đầy (cụ túc) muôn hạnh lành (vạn hạnh) 


2.- Địa Tạng là một cô gái Bà La Môn đạo đức. 
Trong câu truyện này, Phật dạy: 

- Muốn biết hướng dắt dẫn của tội nghiệp thì nên 
nhập định, tư duy. Cô gái hỏi Phật Giác Hoa, Phật 
không chỉ mà bảo về nhập định tư duy, là nghĩa này. 

- Tin xằng, không Chánh kiến, không Chánh tín, 
không biết quy y Tam Bảo, nghĩa là không biết kính quí 
ánh sáng nơi Tâm (Phật), Luật pháp trong trời đất 
(Pháp) và niềm Hòa lạc của muôn loài (Tăng), lại 
không tin Nhân quả, thì phải vào ngục “Vô gián” nghĩa 
là sống mãi trong Vô minh triỀn miên. 

- Ba biển thí dụ những nghiệp của thân, khẩu và ý. 
Chúng sanh trồi hụp trong ba biển ấy, nóng bức như bị 
nước sôi nung nấu, đau khổ như bị thú dữ cắn xé. 

- Thiết vi là rào sắt. Con người bị giam trong 
nghiệp chồng chất như núi, khó thoát nên ví như núi có 
rào sắt bao quanh. 

- Ai vào địa ngục? Hạng oai thần và hạng bị 
nghiệp ác dắt dẫn. Hạng oai thần là những bậc đã giải 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 49 





thoát nhưng vì lòng từ muốn cứu độ nên vào địa ngục để 
hóa độ. 

- Địa ngục ở đâu? Ỡ ngay trong những biển nghiệp 
ấy nghĩa là ai còn nghiệp ác là ở trong địa ngục. 

Ý của đoạn này là: Muốn đầy đủ muôn hạnh phải 
biết hễ còn nghiệp là còn trong địa ngục đau khổ, vậy 
phải tự giác (Giác Hoa) bằng cách thiển định (Định Tự 
tạ]). 


L-]J-]}-] 


50 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





PHẨM II 
PHẦN THÂN TẬP HỘI 


Lúc đó, những phân thân của Bồ tát Địa Tạng, từ 
các địa ngục của trăm ngàn muôn ức thế giới, nhiều 
không thể nghĩ bàn, không thể ước lượng, không thể kể 
nói, đều đến tập hợp tại cung trời Đao Lợi. 

Nhờ thần lực Như Lai, các phân thân ấy, từ phương 
hướng của mình, hợp cùng những người đã được giải 
thoát ra khỏi đường nghiệp, đông đến ngàn muôn ức na 
do tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Tất 
cả những người cùng đến ấy đều đã nhờ Bồ tát Địa 
Tạng giáo hóa, vĩnh viễn không lui bước trên đường Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tất cả đều đã, từ nhiều 
kiếp xa xưa, trôi giạt trong sanh tử, chịu khổ trong sáu 
đường, không một lúc tạm dừng. Nhờ từ bi rộng lớn, thệ 
nguyện thâm sâu của Bồ tát Địa Tạng, mỗi mỗi chứng 
được đạo quả. Khi đã đến cung Đao Lợi rồi lòng họ vui 
mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Như Lai, mắt không tạm 
rỜI. 

Bấy giờ Thế Tôn duỗi cánh tay sắc vàng ra, xoa 
đầu trăm ngàn muôn ức hóa Thân Bồ tát Địa Tạng đông 
không thể nghĩ bàn, ước lượng, nói kể, của vô số thế 
giới, và nói rằng: 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 51 





- Ở thế giới ác độc, nhiễm năm thứ dơ bẩn, ta dạy 
dỗ chúng sanh cứng đầu như thế, điều phục tâm chúng 
và khiến cho bỏ tà về chánh. Nhưng vì trong mười phần, 
có đôi ba còn quen theo thói ác, ta phải phân thân ra 
trăm ngàn ức để rộng dùng phương tiện giáo hóa. Có 
hạng nhanh nhẹn (lợi căn), nghe rồi là tin lãnh lời ta; có 
hạng trồng được quả lành (thiện quả), thì ta khuyến 
khích cho đến chỗ thành tựu; có hạng tối tăm, phải giáo 
hóa lâu ngày mới quay về; có hạng nghiệp chướng nặng 
nề, (dầu có dạy gì) vẫn không sanh lòng kính mộ. Vì 
các hạng chúng sanh sai khác nhau đó, ta phải chia thân 
ra mới độ thoát hết được, như hiện ra thân đàn ông, đàn 
bà, hoặc hiện ra thân Thiên, Long, hoặc hiện ra thân 
Thần, Quỉ, hoặc hiện làm núi, rừng, sông, ngòi, ao, 
rạch, suối, giếng làm lợi cho người, mới độ thoát được. 
Hoặc hiện thân Thiên đế, thân Phạm vương, thân 
Chuyển luân vương, thân nhà giàu, thân Quốc vương, 
thân Tể tướng, thân Phụ thần, thân quan thuộc, thân Tỳ 
khưu, Tỳ khưu ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, cho đến thân 
Thanh văn, La hán, Bích chi Phật, Bồ tát mà hóa độ, 
chớ chẳng phải chỉ hiện có một thân Phật như ngay 
đây đâu. 

Chúng ngươi coi, ta đã trải qua nhiều kiếp nhọc 
nhằn độ thoát bao nhiêu chúng sanh tội khổ, cứng đầu, 
khó dạy như thế. Còn phần chúng sanh chưa điều phục 
được, họ theo nghiệp mà chịu sự báo ứng. Nếu họ bị sa 
vào nẻo dữ, chịu khổ não to, thì lúc ấy, chúng ngươi nên 


52 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





nhớ tưởng đến lời ân cần nhắn nhủ của ta ở cung Đao 
Lợi hôm nay mà làm cho, ở thế giới Ta bà, cho tới ngày 
đức Phật Di Lặc ra đời, tất cả chúng sanh đều được giải 
thoát, xa lìa vĩnh viễn mọi khổ não và gặp Phật thọ ký. 


BiBil= 


Bấy giờ, những hóa thân Bồ tát Địa Tạng của các 
thế giới hợp trở lại thành một hình, rơi lệ thương cẩm, 
bạch Phật: 

- Tôi từ số kiếp lâu xa đến nay, nhờ Phật dìu dắt, 
được những thần lực không thể nghĩ bàn và đầy đủ trí 
huệ lớn. Những phân thân của tôi đầy khắp trăm ngàn 
muôn ức Hằng sa thế giới; ở mỗi thế giới, hóa ra trăm 
ngàn muôn ức thân, mỗi thân độ trăm ngàn muôn ức 
người, khiến họ quí kính Tam Bảo, vĩnh viễn xa lìa sanh 
tử, đến Niết bàn an lạc. Ở trong Phật Pháp mà chỉ làm 
một việc lành nhỏ như sợi lông, giọt nước, hạt cát, hạt 
bụi, hoặc hứa một việc lành móng manh như sợi lông, 
sợi tóc, tôi cũng độ thoát lần lần, làm cho thu hoạch 
được nhiều lợi ích lớn. Kính xin Thế Tôn chớ vì chúng 
sanh nghiệp ác đời sau mà lo nghĩ. 

Bồ tát Địa Tạng ba lần bạch Phật câu: 


- Cúi xin Thế Tôn chớ vì chúng sanh nghiệp ác đời 
sau mà lo nghĩ. 


Bấy giờ, Phật khen Bồ tát Địa Tạng: 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 53 





- Tốt lắm! Tốt lắm! Ta sẽ giúp ngươi vui lòng. 
Ngươi sẽ thành tựu thệ nguyện lớn đã phát ra từ số kiếp 
lâu xa, là rộng độ chúng sanh, xong rỗi ngươi mới chứng 
quả Bồ đề. 


Mật nghĩa: 

Phân thân nghĩa là một thân mà chia ra làm trăm, 
làm ngàn v.v... Mỗi phần gọi là một phân thân. Đã nói 
Địa Tạng tiêu biểu cho Tâm, vậy phân thân Địa Tạng là 
một phần của Tâm. 


Tâm chỉ có một như mặt trời chỉ có một. 


Những giọt sương đọng trên ngọn cỏ buổi sáng đều 
phản chiếu toàn ánh mặt trời. Mỗi ánh sáng lóng lánh 
trên mỗi ngọn cỏ là một phân thân của mặt trời, và mỗi 
phân thân ấy có đầy đủ những đặc tánh của mặt trời. 


Mỗi chúng sanh là mỗi giọt sương và tâm của mỗi 
chúng sanh là phản chiếu toàn ánh sáng của mặt trời 
Tâm duy nhất. 

Lúc còn giọt sương thì thấy có một Mặt trời to trên 
cao và vô số mặt trời nhỏ dưới đất, nhưng khi sương tan 
rồi, những mặt trời nhỏ đó đi đâu? Không đi đâu hết. 
Sương hình tướng không còn nhưng ánh sáng giác của 
mỗi giọt thì nguyên vẹn đầy đủ ở mặt trời bất di bất 
dịch, bất sinh bất diệt. 


54 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Vậy ra, vô số mặt trời sương kia thật chỉ có một mà 
thôi. Do đây Kinh nói các phân thân Địa Tạng hợp trở 
lại thành một hình. 

Cứ như trên thì Tâm Phật và vô số tâm chúng sanh 
là một. Mỗi phân thân Địa Tạng là mỗi tâm chúng sanh, 
hay để cụ thể hóa, là mỗi chúng sanh. 

Phân thân Địa Tạng từ các địa ngục ở vô số thế 
giới đến cung trời Đao Lợi, có nghĩa là những chúng 
sanh mà tâm địa, tuy còn kẹt trong địa ngục tham, sân, 
si, vẫn có những lúc thoát ly về chỗ thiện. Đao Lợi ở về 
cõi Thiên, và cõi này dành cho những người thiện cho 
nên phải hành nhiều thiện nghiệp mới về được, mới đến 
hội họp được ở Đao Lợi. Kinh A Di Đà có câu “Bất dĩ 
thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc”: 
Không phải ít căn lành phúc đức mà sanh về nước Cực 
Lạc được đâu. Trả lời theo câu hỏi: Sanh về đó để làm 
øì? Kinh đáp: “Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân cu 
hội nhất xứ” - Được về đó, để cùng những người lành 
bậc cao cùng hội một chỗ. 

Trong Kinh Địa Tạng, chúng ta thấy rõ điểm này. 

Trước tiên Kinh nói các phân thân Địa Tạng tựu 
họp về cung trời Đao Lợi. Kế đó Kinh bảo còn có những 
người “đã được giải thoát ra khỏi ba nghiệp” cùng 
đến. Những người này là “chư thượng thiện nhân” nhắc 
lại ở trên. Và đó còn là những bậc đã nhờ Địa Tạng 
giáo hóa (nhờ tâm khai mở, giác ngộ) mà trở thành 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 55 





hạng “vĩnh viễn không lui bước trên đường Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác ”. Hạng này là ai? Là 
những bậc mà Kinh A Di Đà gọi là “Bồ tát bất thoái 
chuyển”. 

Nhờ đâu các vị này được vào hàng Bồ tát bất 
thoái? Kinh Địa Tạng bảo là nhờ “Từ bị rộng lớn và thệ 
nguyện thâm sâu của Bồ tát Địa Tạng”. Phải hiểu là 
nhờ các vị ấy đã phát đại bi tâm và cương quyết tự thệ 
giải thoát. 


LILIL] 


Câu Thế Tôn nói: “... điều phục tâm chúng và 
khiến cho bỏ tà về chánh” tóm hết giáo pháp của Phật. 
Thật vậy, cốt yếu của các phương pháp tu hành theo 
Phật giáo không gì khác hơn là làm chủ tự tâm (linh tâm 
điều phục) và bỏ tà về chánh (xả tà qui chánh). Do đây 
mà con đường dẫn đến giải thoát là con đường Tám 
Chánh, mà ai điều phục được tâm mình? Chỉ có tâm 
làm chủ được tâm mà thôi. Do đây nói Địa Tạng 
giáo hóa. 

Trong tâm ác thực là muôn tội, 
Biết lấy gì mà cởi tội đi? 

Nghĩ ra cũng chẳng khó gì, 

Lại đem tâm ấy, cởi thì dễ không. 

Nhưng đó là trên nguyên tắc, còn trong thực tế, 
chúng sanh đâu có đồng đều như nhau, và đâu phải bất 


56 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





cứ ai cũng làm được cái việc đem tâm cởi mở cho tâm. 
Đại khái, Kinh Địa Tạng chia có bốn hạng: 

1. Hạng lợi căn (căn cơ nhanh nhẹn), trí sáng tâm 
khai, đã có tu hành nhiều đời rồi, nghe được lời Phật 
hay tiếng quở la của Tâm là tin lãnh ngay. 

2. Hạng tâm trí chưa khai mở, nhưng biết làm thiện 
nghiệp, có thiện quả, thì Phật (hay tâm) khuyến khích 
tiến tới chỗ thành tựu hoàn toàn. Đây là hạng tu phước, 
khác với hạng tu huệ phía trên. 

3. Hạng tối tăm, căn cơ không bén. Đối với hạng 
này phải dạy dỗ lâu ngày (cửu hóa) mới bỏ tà về chánh. 
Nghĩa là phải để cho họ chịu nhiều thử thách gian truân, 
đau khổ ê chể nhiều đời nhiều kiếp rồi sau họ mới ăn 
năn cải hối, theo tiếng trách móc của tâm. 

4. Hạng chót là hạng nghiệp chướng nặng nề tham, 
giận, si mê giải không nổi. Đối với hạng này là hạng 
không tin không kính một ai cả, thì không làm sao giáo 
hóa họ được. Có bao giờ họ nghe được tiếng của Phật, 
của tâm, vì họ mãi nghe tiếng của tham, sân, si! 

Nhưng đừng tưởng phải có Phật ra đời mới giáo 
hóa chúng sanh được. Phật hằng ở một bên ta, trong mỗi 
chúng ta. Đó là tâm ta vậy và mỗi tâm là mỗi phân thân 
của Phật, của Địa Tạng. 

Ai cũng có tâm, thì tâm mình chẳng những là Phật 
giáo hóa mình, mà còn giáo hóa những người xung 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 57 





quanh mình. Tuy nhiên phải người cùng cảnh ngộ, sự 
giáo hóa hay dạy bảo lẫn nhau mới có hiệu quả. Vì vậy, 
đối với hạng tầm thường phải nam, nữ nói mới nghe. 
Bằng hạng thượng lưu, hạng lành sạch, hạng giàu có, 
hạng tu hành, thì phải là bậc vua chúa (Chuyển Luân 
vương, Quốc vương, TẾ tướng, phụ thần, quan thuộc), 
bậc Đại Hiển Thánh (Thiên đế, Phạm vương), bậc phú 
gia (cư sĩ), bậc Tỳ khưu, Ưu bà tắc... là những người 
cùng giai cấp, cảnh ngộ với họ, nói họ mới nghe. Thậm 
chí hạng Thiên Long, Quỉ, Thần, tượng trưng cho những 
người hiển tầm thường hay người không quá ác cũng có 
thể giúp người khác tỉnh ngộ. 

Nhưng con người không chỉ học với con người, mà 
còn có thể học với vạn vật trong ngoại cảnh. Núi sông, 
ngòi rạch... thuộc “vạn pháp” mà trong pháp có Phật 
(tức sự sống) cho nên nói Phật phân thân hiện ra trong 
những vật ấy. Và con người, nếu để tâm suy gẫm có thể 
học rất nhiều với ngoại cảnh. Những câu ca dao như 
“Cây có cội, nước có nguồn”, “trồng đậu được đậu, 
trồng dưa được dưa”, “thu tàn xuân thạnh”.. đều là 
những bài học về bản thể, về nhân quả, về vô thường... 
rút ra từ vạn vật. 

Tu theo Phật giáo có nhiều phương tiện, có nhiều 
đường lối. Tuy nhiên, điều kiện cốt yếu là phải mở tâm 
Từ bị. Do đây Kinh nói: phải ở trong Phật Pháp mà làm 
việc thiện, dầu nhỏ nhít đến đâu, cũng có lợi ích. Làm 


5§ ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





thiện mà không ở trong Phật Pháp, là làm với tâm mê 
muội, tham lam, mong cầu. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 59 





PHẨM II 


QUÁN CHÚNG SANH NGHIỆP 
DUYÊN 


Lúc bấy giờ, thân mẫu của Phật là Ma Da phu 
nhân, chắp tay cung kính hỏi Bồ tát Địa Tạng: 

- Thưa Bồ tát, chúng sanh cõi Diêm Phù Đề có 
những nghiệp sai khác, vậy sự báo ứng họ nhận lãnh 
như thế nào? 

Bồ tát Địa Tạng đáp: 

- Thế giới nhiều đến muôn ngàn, “quốc độ” cũng 
nhiều đến muôn ngàn, nơi thời có địa ngục, nơi không 
địa ngục, nơi có nữ nhân, nơi không có nữ nhân, nơi có 
Phật Pháp, nơi không có Phật Pháp, nơi có Thanh văn, 
Bích chi Phật, nơi không có Thanh văn, Bích chi Phật, 
tất cả quốc độ đều sai khác nhau như thế, chẳng phải 
riêng tội báo ở địa ngục sai khác mà thôi. 

Ma Da phu nhân lại bạch: 

- Xin Bồ tát cho nghe những cảm thọ trong nẻo ác 
của những tội báo tại thế giới Diêm Phù Đề. 

Địa Tạng đáp: 

- Thánh mẫu, xin Ngài nghe lãnh, tôi sẽ lược nói. 


Phật mẫu bạch: 


60 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





- Xin Bồ tát cứ nói. 

Bấy giờ, Bồ tát Địa Tạng bạch với Thánh mẫu 
rằng: 

- Sự báo ứng của các tội nghiệp ở Nam diêm phù 
đề có những danh hiệu như vầy: 

- Chúng sanh nào chẳng hiếu thảo với cha mẹ, 
thậm chí đến giết hại cha mẹ, sẽ rơi vào địa ngục Vô 
gián, ngàn muôn ức kiếp, không có lúc nào ra khỏi. 

- Chúng sanh nào làm cho thân Phật chảy máu, nói 
xấu Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng sẽ rơi vào địa 
ngục Vô gián ngàn muôn ức kiếp, không có lúc ra khỏi 
được. 

- Chúng sanh nào xâm lấn và làm tổn hại chùa 
chiển, làm ô uế hàng Tăng Ni, hoặc ở trong vòng nhà 
Chùa, để tâm phóng túng, làm điều dâm dục, hoặc giết, 
hoặc hại, những bọn như vậy sẽ rơi vào địa ngục Vô 
gián ngàn muôn ức kiếp, không có lúc ra khỏi. 

- Chúng sanh nào giả làm thầy tu mà chẳng có tâm 
thầy tu, phá tán và lạm dụng nhà chùa, khinh để và dối 
lừa hàng tại gia, làm trái giới luật, tạo ác đủ thứ, những 
bọn như vậy sẽ rơi vào địa ngục Vô gián, ngàn muôn ức 
kiếp, không có lúc ra. 

- Chúng sanh nào trộm cắp tiền của, đồ vật thức ăn 
thức uống, quần áo của nhà chùa, cho đến một vật 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 61 





không ai cho mà cũng cứ lấy, sẽ rơi vào địa ngục Vô 
gián ngàn muôn cứ kiếp không có lúc ra. 

Địa Tạng thưa tiếp: 

- Thưa Thánh mẫu, chúng sanh nào tạo ra những 
tội như vậy, sẽ rơi vào năm thứ địa ngục Vô gián, mong 
khổ sở tạm ngừng trong phút chút cũng không được. 

Ma Da phu nhân lại bạch Bồ tát: 

- Tại sao gọi là địa ngục Vô gián? 

Địa Tạng đáp: 

- Thưa Thánh mẫu, các nơi có địa ngục đều ở tại 
núi lớn Thiết vi. Địa ngục lớn có 18 sở, kế là thứ địa 
ngục có năm trăm sở, danh hiệu khác nhau; kế là thứ 
địa ngục có ngàn trăm sở, danh hiệu khác nhau. Về địa 
ngục Vô gián thì vách thành bao vây tám muôn dư dặm, 
vách thành này toàn bằng sắt, cao một muôn dặm, trên 
đầu thành lửa cháy không để một chỗ hở. Những ngục 
trong vòng thành này liên tiếp với nhau và có những tên 
khác biệt. Riêng có một ngục tên là Vô gián, châu vi 
một muôn tám ngàn dặm, tường cao một ngàn dặm, 
toàn bằng sắt cả. Lửa trên cháy xuống, lửa dưới bốc lên; 
rắn sắt chó sắt, miệng phun lửa, chạy đuổi nhau lại qua 
trên đầu tường của ngục. Trong ngục, có một cái giường 
choán cả mười dặm. Một người bị tội, tự thấy thân mình 
nằm choán cả giường; ngàn muôn người thọ tội, mỗi 
người cũng tự thấy thân mình nằm choán cả giường. Đó 


62 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





là vì sự cảm xúc của các nghiệp mà chịu sự báo ứng như 
vậy. 

Lại nữa, còn biết bao đau khổ dành cho những tội 
nhân trong ngục ấy: trăm ngàn quỉ Dạ xoa cùng các quỉ 
dữ khác, răng bén như gươm, mắt sáng như điện, móng 
tay cứng như đồng, móc ruột, xé đứt. Lại có những quỉ 
Dạ xoa khác, cầm chỉa sắt to, đâm vào thân tội nhân, 
hoặc trúng miệng mũi, hoặc trúng bụng lưng, rồi tung 
lên trên không và lấy chỉa hứng lấy, đặt lại trên giường. 
Lại có diều sắt, mổ mắt người tội; lại có rắn sắt, cắn 
đầu người tội; trăm đốt xương tay chân đều bị đóng đinh 
đài; lưỡi kẻ có tội, bị kéo ra cày bừa, nước đồng đổ 
miệng, sắt nóng vấn mình, chết đi sống lại muôn lần, 
nghiệp cảm như vậy, trải qua ức kiếp, muốn ra không 
biết lúc nào thoát được. Đến lúc thế giới này hoại rồi, 
sanh về thế giới khác; thế giới khác hoại rồi, lại chuyển 
sang phương khác; lúc phương này hoại rồi thời xoay 
vần sanh vào cõi khác. Khi những thế giới hoại trở lại 
thành xong, thời tội nhân lại trở về đó (mà thọ tội nữa). 
Sự báo ứng của tội lỗi tại địa ngục Vô gián là như vậy. 

Lại vì năm thứ nghiệp cảm ở địa ngục ấy nên gọi 
là Vô gián. Năm thứ nghiệp cảm đó là gì? 

Một là tội nhân ngày đêm chịu khổ, trải qua nhiều 
kiếp không lúc nào ngừng dứt, cho nên gọi là Vô gián. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 63 





Hai là, một tội nhân choán đây cả ngục, mà nhiều 
người cũng đầy cả ngục, vì vậy mà gọi là Vô gián. 

Ba là, những khí cụ để hành hình, như chĩa ba, gậy, 
diều hâu, rắn, sói, chó, cối giã, cối xay, cưa, đục, dao, 
mác, chảo đầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da 
sống niền đầu, nước sắt nóng dội thân, đói thời ăn hòn 
sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi. Cùng năm trọn 
kiếp, đến vô số kiếp, khổ sở nối nhau tới cùng không 
dứt đoạn, vì vậy nên gọi là Vô gián. 

Bốn là, không luận trai gái, Mường, Mán, mọi rợ, 
già trẻ, sang hèn, hoặc Rồng, hoặc Trời, hoặc Thần, 
hoặc Quỉ, hễ gây tội ác thời có cảm, tất cả đồng chịu 
như nhau, nên gọi là Vô gián. 

Năm là hễ rơi vào địa ngục ấy, thời từ khi mới vào 
cho đến trăm ngàn kiếp, mỗi ngày mỗi đêm, muôn lần 
chết muôn lần sanh, cầu tạm ngừng trong khoảng một tư 
tưởng cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết, 
chừng ấy mới được đầu thai. Vì cái lẽ liên miên đó nên 
gọi là Vô gián. 

Bồ tát Địa Tạng bạch Thánh mẫu: 

- Sơ lược về địa ngục Vô gián là như thế. Nếu nói 
rộng ra thời dầu suốt một kiếp, cũng không thể nào nói 
cho hết tên của những khí cụ để hành tội cũng như 
những sự thống khổ trong địa ngục đó. 


64 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Ma Da phu nhân nghe xong, không xiết lo rầu, bà 
chắp tay đảnh lễ Bồ tát mà lui ra. 


LILIL] 
Mật nghĩa: 

Trước tiên, chúng ta nên xác định nghĩa danh từ 
“địa ngục”. Theo Phật Học Đại Từ điển, địa ngục là 
dịch nghĩa chữ Phạn Naraka hay Niraya, có nghĩa là: 
chẳng vui (bất lạc), đáng ghét chán (khả yếm), đủ mọi 
thứ khổ (khổ cụ), đủ mọi thứ khí cụ để hành tội (khổ 
khí), là chỗ Có với Không tranh nhau. Nơi những cái 
vừa kể nương tựa nằm ở dưới đất (địa hạ), vì đó gọi là 
địa ngục. 

Vậy thì khi nào trong lòng ta, trong tâm ta (địa) có 
những điều chẳng vui, đáng ghét, có những khổ đau đủ 
thứ, có những điều làm cho mình khổ đau như bị hình 
phạt, còn có sự phân vân, tranh chấp giữa Có và Không 
thì ta đang ở trong địa ngục. 

Bây giờ chúng ta hãy trở lại bài Kinh. 

Câu hỏi đầu của Ma Da phu nhân có nghĩa: nghiệp 
tội lỗi chúng sanh sai khác nhau, vậy sự báo ứng có sai 
khác không và sai khác thế nào? 

Trong câu đáp, Bồ tát cho biết: Sự báo ứng cũng 
sai biệt như nghiệp, tùy nghiệp nặng nhẹ. Có những báo 
ứng ở địa ngục, có những báo ứng khác, ở những thế 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 65 





giới và quốc độ không có địa ngục, ở những thế giới có 
nữ nhân, ở những thế giới không có nữ nhân v.v... 

- Ở địa ngục là ở những quốc độ (tâm hồn) hoàn 
toàn đen tối, đen tối cho đến phạm những tội hết sức 
nặng nể, gọi là ngũ nghịch (năm tội nghịch hẳn với 
cương thường, đạo đức, chân lý) có kể trong Kinh: 

1. Không hiếu thảo với cha mẹ, hay giết hại cha 


2. Phạm tội sát sanh (làm chảy máu thân Phật) 
hoặc chê bai chân lý (hủy báng Tam Bảo) 

3. Tà dâm làm mất sự trong sạch (xâm lấn chùa 
chiển, làm ô uế Tăng Ni, làm điều dâm dục) 

4. Giả dối: giả làm thầy tu, phá tán và lạm dụng 
nhà chùa (tội vọng ngữ); khinh dể và dối lừa hàng tại 
gia (tội khi mạn). 

5. Trộm cắp (trộm cắp đồ vật nhà chùa, lấy những 
đồ vật của kẻ khác khi người ta không cho). 

Phạm những tội vừa kể, hay tạo những nghiệp như 
thế ấy là những con người mà lòng dạ hoàn toàn và 
luôn luôn đen tối cho nên gọi là Vô gián (không lúc nào 
dừng). Cái “nhân” bất thiện đã liên miên như thế, thì 
cái “quả” vô minh cũng triỀn miên, cho nên gọi là địa 
ngục vô gián. Gọi như thế vì trong tâm những kẻ ấy 
chẳng vui, có điều chán ghét, luôn luôn sâu khổ (xem 
lại ở trên). 


66 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Ngoài Š tội trọng trên, do thân tạo ra, còn những 
nghiệp nhẹ hơn, tạo bởi: 

a) Những tâm hồn không hoàn toàn đen tối (nơi 
không có địa ngục). 

b) Những ý nghĩ mà thôi (nơi không có nữ nhân). 

c) Những tâm hồn chưa hứng ánh sáng hay đã 
hứng được một ít ánh sáng Chân lý (có hay không có 
Phật Pháp). 

d) Bởi những tâm hồn đã được thanh tịnh, tỉnh ngộ 
phần nào (nơi có Thanh văn, Bích chi Phật) hoặc chưa 
tỉnh ngộ. 

Tất cả tội lỗi ấy đều gây trong ba giới (Dục, Sắc 
và Vô sắc). 

Dục giới thuộc đời sống vật chất của thân. 

Sắc giới thuộc đời sống tình cẩm. 

Vô sắc giới thuộc đời sống tư tưởng, ý nghĩ. 

Đoạn sau của Kinh giải hai chữ Vô gián. Tâm con 
người mà hoàn toàn đen tối, thì mọi nghiệp đều đen 
tối. Nghiệp đã đen tối thời báo cũng hoàn toàn đen tối 
(đau khổ vô cùng cực). Trăm người đen tối, thì trăm 
người như ở chung trong một ngục và tâm ai cũng bị đen 
tối xâm chiếm hoàn toàn (nằm choán hết giường). 
Những đoạn nói về cực hình là tượng trưng những đau 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 67 





khổ trong tâm hồn vô minh hoàn toàn của những người 
phạm năm trọng |ỘI. 


PHẨM IV 


DIỄM, PHÙ CHÚNG SANH 
NGHIỆP CÁM 


Lúc bấy giờ Bồ tát Địa Tạng bạch Phật: 

- Thế Tôn nhờ sức thần của Như Lai mới phân chia 
thân hình này khắp trăm ngàn muôn ức thế giới, nhổ tận 
gốc rễ nghiệp báo chúng sanh. Nếu không có sức đại từ 
của Như Lai thì không thể biến hóa như vậy được. Nay 
tôi lại được Phật căn dặn, từ nay cho đến ngày A Dật Đa 
thành Phật, tôi phải làm cho chúng sanh trong sáu nẻo 
luân hồi đều được độ thoát, tôi xin vâng, nguyện Thế 
Tôn chớ lo. 

Bấy giờ Phật nói với Địa Tạng Bồ tát: 

- Tất cả chúng sanh nào chưa được giải thoát thì 
tánh thức không định, cho nên hễ tụ tập nhiều việc ác 
thì kết thành nghiệp ác, tụ tập nhiều điều thiện thì kết 
thành quả thiện. Nhưng dù làm lành, làm dữ đều theo 
cảnh mà tái sanh, lăn lộn trong năm đường, không lúc 


68 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





nào ngừng nghỉ, bị mê hoặc làm chướng ngại, kiếp này 
sang kiếp khác nhiều như bụi bặm, ví như cá lội trong 
lưới, theo giòng nước chảy, giá có tạm ra khỏi, rồi cũng 
trở vào. Vì vậy mà ta phải lo nghĩ đến những chúng 
sanh ấy. Ông đã trót lập nguyện, nhiễu kiếp thể nặng 
rộng độ chúng sanh tội lỗi, thời ta còn lo øì. 

Lúc Phật nói mấy lời này, trong hội có một Bồ tát 
tên là Định Tự Tại Vương bạch Phật: 

- Thế Tôn! Từ nhiều kiếp đến nay, Bồ tát Địa 
Tạng đã phát nguyện gì mà nay được Thế Tôn ân cần 
khen ngợi như vậy? Cúi xin Thế Tôn sơ nói cho nghe. 

Phật đáp: 

- Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ! Hãy khéo 
suy gẫm! Ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. 

Trong quá khứ cách nay vô số kiếp, có một đức 
Phật ra đời, hiệu là Nhất Thế Trí Thành Tựu, sống lâu 
sáu muôn kiếp. Lúc chưa xuất gia, Ngài làm vua một 
nước nhỏ và kết bạn với một tiểu vương lân cận. Hai 
vua đều hành mười hạnh lành, làm lợi ích cho nhân dân. 

Dân chúng trong nước láng giểng ấy phần nhiều 
hay làm việc ác. Hai vua cùng nhau nghĩ kế, ìm phương 
rộng cứu. Một vua phát nguyện sớm thành Phật để độ 
những người tội lỗi, không sót một ai. Một vua lại 
nguyện nếu trước chẳng độ được người tội lỗi, khiến họ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 69 





được an vui cho đến đắc quả Bồ đề, thì cho đến cùng”, 
chưa nguyện thành Phật. 

Đức Phật nói tiếp: 

- Nhà vua phát nguyện sớm thành Phật là Nhất 
Thế Trí Thành Tựu Như Lai, còn nhà vua nguyện độ 
mãi chúng sanh tội lội, chưa nguyện thành Phật, là Bồ 
tát Địa Tạng vậy. 

Lại trong vô lượng vô số kiếp về trước, có một đức 
Phật ra đời, hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai, Ngài thọ 
bốn mươi kiếp. Trong thời “tượng pháp” của Ngài, có 
một vị La hán dùng phước cứu độ chúng sanh. Nhân lúc 
đi giáo hóa, La hán gặp một người nữ tên là Quang 
Mục. Nàng sắm thức ăn, cúng dường La hán. La hán 
hỏi: “Nàng ý muốn gì?” 

Quang Mục thưa: “Ngày mẹ tôi mất, tôi đã làm 
phước để cứu vớt mẹ tôi; chẳng biết mẹ tôi đã thác sanh 
vào đường nào (trong lục đạo)?” 

Nghe nói cảm thương, La hán nhập định quán sát 
thì thấy thân mẫu Quang Mục đọa vào địa ngục, rất là 





I. Bữn dịch âm của T.T. Trí Tịnh oà của Ô. Đoàn Trung 
Còn đều ghi: “Nhược bất tiên độ tội khổ linh thị an lạc, 
đắc chỉ Bồ Đề, ngã tùng uị nguyện thành Phật”. Vì chữ 
“từng” ở đâu hình như không có nghĩa, tôi tra lại trong 
Đại-Tạng, thì thấy uiết là “chung” chớ không phải 
“Hàng”. (dịch siả) 


70 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





khổ sở. La hán hỏi Quang Mục: “Thân mẫu nàng, lúc 
sanh tiền, đã làm những nghiệp gì mà nay phải rơi vào 
địa ngục, chịu nhiều khổ não lớn lao tột bậc như thế?” 

Quang Mục thưa: “Mẹ tôi có thói quen thích ăn 
cá, thịt rùat, mà lại hay ăn cá con, rùa con, hoặc chiên, 
hoặc nấu. Nếu kể ra thì có hàng ngàn, hàng muôn. Tôn 
giả có lòng thương xót, xin chỉ coi phải làm thế nào để 
cứu mẹ tôi”. 

La hán xót thương, nghĩ ra một phương, bèn dạy 
Quang Mục: “Nàng nên chí thành niệm nhớ Thanh Tịnh 
Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng Ngài mà 
thờ, được như vậy thì kẻ còn, người mất, đều có phước 
báo”. 

Quang Mục nghe xong, liền bỏ mọi điều mến 
chuộng, tìm người họa tượng Phật thờ cúng. Nàng lại 
cung kính, khóc than, chiêm ngưỡng và đẳnh lễ tượng 
Phật. Bỗng lúc đêm gần tàn, nàng chiêm bao thấy Phật, 
thân sắc vàng sáng chói như núi Tu di. Phật phóng ánh 
sáng, bảo Quang Mục: “Chẳng bao lâu nữa mẹ ngươi sẽ 
thác sanh vào nhà ngươi, và khi vừa biết đói lạnh là biết 
nói”. 


1. Nguyên 0ăn là “biết”, mà “biết” theo Hán Việt Từ Điển 
của Đào Duy Anh, có nghĩa là cơn ba ba, giống nhủ loại 
rùa. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 71 





Sau đó, đứa con tớ gái trong nhà Quang Mục sanh 
một đứa con. Chưa đầy ba ngày, đứa bé biết nói. Nó cúi 
đầu than khóc, nói với Quang Mục: “Sanh tử nghiệp 
duyên, tự mình gây thì tự mình lãnh quả báo. Ta là mẹ 
con đây, từ lâu đã ở trong chỗ tối tăm, từ ngày xa cách 
con, mẹ được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng 
ngắn ngủi, sống hết mười ba năm lại sa vào địa ngục 
nữa. Con có phương nào làm cho mẹ thoát khỏi khổ sở 
không?”. 

Nghe đứa trẻ nói, Quang Mục biết là mẹ nàng, 
không nghi ky gì cá. Nghẹn ngào thương xót, nàng mới 
nói với đứa trẻ: “Nếu đã là mẹ của tôi thì phải biết tội 
mình, vậy đã tạo nghiệp gì mà nay phải sa vào nẻo 
ác?”. 

Đứa con của tớ gái đáp: “Vì đã tạo hai nghiệp, sát 
sanh và chê bai mắng nhiếc, nên nay phải chịu sự báo 
ứng. Nếu không nhờ phước đức cứu nạn thì vì hai 
nghiệp đó mà chưa biết lúc nào được giải thoát”. 

Quang Mục hói: “Trong địa ngục, sự báo ứng của 
tội lỗi như thế nào?”. 

Đứa trẻ đáp: Những khốn khổ dành cho tội nhân 
trong địa ngục, không lòng dạ nào nói ra cho hết, dầu 
phải trải qua trăm, ngàn năm”. 


72 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Quang Mục nghe xong, than khóc rơi lệ, bạch giữa 
hư không: “Nguyện cho mẹ tôi thoát hẳn địa ngục, mãn 
mười ba tuổi rồi, không còn trọng tội và không còn phải 
đi trong nẻo dữ nữa. Cúi xin chư Phật mười phương đem 
lòng từ bị thương xót tôi, nghe tôi vì mẹ phát lời thệ 
nguyện lớn như sau: “Nếu mẹ tôi thoát hẳn địa ngục, 
ngạ qui, súc sanh, cùng không tái sanh làm người hèn 
thấp, thậm chí đời đời kiếp kiếp không mang thân đàn 
bà, thì trước tượng Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, 
tôi xin nguyện kể từ nay cho đến về sau trong trăm 
ngàn muôn ức kiếp, ở thế giới nào mà có chúng sanh 
chịu khổ trong địa ngục và trong ba đường ác, tôi sẽ cứu 
vớt tất cả những chúng sanh ấy. Chừng nào tất cả những 
tội nhân ấy đều thành Phật hết, chừng ấy tôi mới tiếp 
theo sau mà thành Chánh giác ”. 

Phát nguyện xong, Quang Mục nghe tiếng Thanh 
Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai nói: “Này Quang Mục! 
Nhà ngươi có lòng từ lớn mới vì mẹ mà phát đại nguyện 
như thế. Ta quan sát thấy mẹ ngươi mãn mười ba tuổi, 
xã bỏ báo thân này, sanh làm Phạm chí, sống lâu trăm 
tuổi, sau đó lại sanh về nước Vô Ưu, sống lâu không 
biết bao nhiêu kiếp mà nói, và rốt hết sẽ thành Phật, 
rộng độ trời, người, đông như cát sông Hằng”. 


L¬]|=I|=] 


Đức Phật Thích Ca bảo Bồ tát Định Tự Tại Vương: 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 73 





- VỊ La hán phước lành độ Quang Mục thuở đó, 
chính Bồ tát Vô Tận Ý, thân mẫu của Quang Mục chính 
là Bồ tát Giải Thoát, còn Quang Mục là Bồ tát Địa 
Tạng vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, Bồ tát Địa 
Tạng đã từ mẫn mà phát ra Hằng hà sa số thệ nguyện 
độ khắp chúng sanh như thế. Trong đời sau, nếu có trai 
gái nào, không làm lành lại làm dữ, thậm chí những kẻ 
không tin nhân quả, phạm tội tà dâm, nói láo, đâm thọc, 
mắng chửi, hủy báng giáo lý Đại thừa, tội nghiệp như 
thế thì phải đọa vào ác đạo, nhưng nếu gặp người biết 
điều lành khuyên bảo, khiến họ quy y với Bồ tát Địa 
Tạng trong khoảnh khắc nhanh như khẩy móng tay, thì 
những chúng sanh phạm tội ấy liền đặng thoát khỏi sự 
báo ứng khổ não trong ba đường ác. Ai hết lòng qui 
kính, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, ngợi khen cúng dường, thì 
trong trăm ngàn muôn ức kiếp sau thường được ở cõi 
trời hưởng sự vui sướng. Đến lúc phước hết, sanh xuống 
nhân gian, còn thường được làm vua chúa trong trăm 
ngàn kiếp, lại nhớ cội ngành nhân quả các đời trước. 

Này Định Tự Tại Vương! Bồ tát Địa Tạng có thần 
lực rất lớn không thể nghĩ bàn như thế, rộng làm lợi ích 
cho chúng sanh. Các ông, bậc Bồ tát, nên ghi nhớ mà 
tuyên truyền khắp nơi kinh này. 

Định Tự Tại Vương bạch Phật: 


74 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





- Xin Thế Tôn chớ lo, ngàn muôn ức đại Bồ tát 
chúng con đều có thể nương vào oai thần của Phật mà 
truyền rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề, làm lợi ích 
cho chúng sanh. 

Bạch xong, Định Tự Tại Vương cung kính lễ Phật 
lui ra. 


LILIL] 


Bấy giờ, bốn vị Thiên Vương đồng đứng dậy cung 
kính bạch Phật: 

- Thế Tôn! Bồ tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa, đã phát 
nguyện rộng lớn như thế, tại sao đến nay vẫn chưa độ 
hết chúng sanh, lại phải phát nguyện rộng lớn nữa? Cúi 
mong Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. 

Đức Phật đáp: 

- Hay thay! Hay thay! Để làm lợi ích cho nhiều 
người, fa nay vì các ông cùng hàng trời, người trong 
hiện tại và vị lai, mà nói những phương tiện được Bồ tát 
Địa Tạng dùng, trong đường sanh tử ở thế giới Ta bà, để 
độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. 

Từ kiếp lâu xa đến nay, Bồ tát Địa Tạng độ thoát 
chúng sanh, vẫn chưa mãn nguyện. Nay thương xót 
chúng sanh mắc tội đời này lại xét thấy vô lượng kiếp 
trong tương lai, nguyên nhân tội khổ lây dây mãi không 
dứt, cho nên Bồ tát phải lại phát trọng nguyện. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 75 





Vì trọng nguyện đó, mà Bồ tát Địa Tạng, ở thế 
giới Ta bà, châu Diêm Phù Đề, dùng trăm ngàn muôn 
ức phương tiện mà giáo hóa chúng sanh. Đây là những 
phương tiện: 

Với kẻ sát sanh, Bồ tát lấy sự báo ứng chết yểu mà 
dạy. 

Với kẻ trộm cắp, Bồ tát lấy sự báo ứng nghèo nàn 
khổ sở mà dạy. 

Với kẻ tà dâm, Bồ tát lấy sự báo ứng làm chim sẻ, 
bồ câu, uyên ương mà dạy. 

Với kẻ miệng độc, Bồ tát lấy sự báo ứng bà con 
kình chống nhau mà dạy. 

Với kẻ nói xấu dèm pha, Bồ tát lấy sự báo ứng 
không lưỡi, miệng lở, mà dạy. 

Với kẻ nóng giận, Bồ tát lấy sự báo ứng thân hình 
xấu xí, tàn tật mà dạy. 

Với kẻ bỏn xẻn, Bồ tát lấy sự báo ứng cầu một 
đàng, được một ngả mà dạy. 

Với kẻ săn bắn, Bồ tát lấy sự báo ứng điên cuồng 
mất mạng mà dạy. 

Với kẻ trái nghịch mẹ cha, Bồ tát lấy sự báo ứng 
trời đất gieo tai sát hại mà dạy. 

Với kẻ thiêu núi đốt rừng, Bồ tát lấy sự báo ứng 
cuồng mê đến chết mà dạy. 


76 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Với hạng cha mẹ ghẻ độc ác, Bồ tát lấy sự báo ứng 
đời sau chịu sự roi vọt mà dạy. 

Với kẻ lưới rập chim non, Bồ tát lấy sự báo ứng cốt 
nhục chia ha mà dạy. 

Với kẻ dèm chê Tam Bảo, Bồ tát lấy sự báo ứng 
đui, điếc, câm, ngọng mà dạy. 

Với kẻ khinh khi Chân lý, Bồ tát lấy sự báo ứng ở 
mãi trong ác đạo mà dạy. 

Với kẻ lạm phá tiền của của chùa, Bồ tát lấy sự 
báo ứng ức kiếp luân hồi địa ngục mà dạy. 

Với kẻ làm ô nhục và vu cáo người tu hành, Bồ tát 
lấy sự báo ứng ở mãi trong loài súc sanh mà dạy. 

Với kẻ sát sanh bằng nước sôi, lửa, chém, chặt, Bồ 
tát lấy sự báo ứng phải luân hồi thường mạng mà dạy. 

Với kẻ phá giới phạm trai, Bồ tát lấy sự báo ứng 
làm cầm thú đói khát mà dạy. 

Với kẻ phung phí tiền của, Bồ tát lấy sự báo ứng 
thiếu hụt về sau ma dạy. 

Với kẻ tự cao, phách lối, Bồ tát lấy sự báo ứng làm 
người hèn hạ, bị người sai khiến mà dạy. 

Với kẻ đâm thọc gây gổ, Bồ tát lấy sự báo ứng làm 
người không lưỡi hay có trăm lưỡi mà dạy. 

Với kẻ tà kiến mê tín, Bồ tát lấy sự báo ứng làm 
người sanh vào nơi hẻo lánh dã man mà dạy. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 77 





Những nghiệp thân, miệng của chúng sanh cõi 
Diêm phù, kết quả là trăm ngàn báo ứng như thế, nay 
chỉ nói sơ lược như vậy. Vì nghiệp cảm của chúng sanh 
sai biệt, cho nên Bồ tát Địa Tạng phải dùng trăm ngàn 
phương tiện để giáo hóa. Những chúng sanh tạo nghiệp, 
phải chịu sự báo ứng, sa vào địa ngục, không có ngày 
ra. Vì thế, các ông là người hộ vệ cho tâm chúng sanh, 
các ông chớ để cho nghiệp chướng mê hoặc chúng sanh. 

Bốn vị Thiên vương nghe xong, rơi lệ than thở, 
chấp tay lễ Phật lui ra. 

Lời nguyện Địa Tạng, 

Nơi cung Trời Đao Lợi, 

Là dùng thần thông hiển hiện mà hóa độ đám tối 
tăm, 

Nhưng khó mà làm sáng cõi đời năm trược: 

Chúng sanh ngang ngạnh 

Vì tham vui nên chịu khổ vô cùng. 

Nam mô Thường trú Thập phương Phật 

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ tát. 

Mật nghĩa: 


Phẩm thứ ba nói về nghiệp duyên, nghĩa là những 
duyên cớ khiến chúng sanh tạo nghiệp. 


78 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Phẩm thứ tư này nói về nghiệp cảm, nghĩa là 
những cảm ứng hay báo ứng của nghiệp, tức là của 
những hành động của miệng, của thân. 

Chúng sanh sống trong vô minh hắc ám. Phật ra 
đời như mặt trời mọc, như đèn đốt sáng. Nhưng từ thời 
của đức Phật Thích Ca cho đến thời của Phật A Dật Đa 
(Di Lặc) trong tương lai, lấy ai soi sáng cho chúng sanh 
tội lỗi? 

Kinh bảo: Đức Thích Ca giao sứ mệnh này cho Bồ 
tát Địa Tạng. Nên hiểu: nhằm lúc không có Phật ra đời, 
thì phải nương vào Tâm, quy y với Bồ tát Địa Tạng của 
mình, mới mong giải thoát. Với hai điều kiện: Nguyện 
và Thệ. 

Nguyện là mong mỗi trong lòng, là muốn (forme le 
VO€U) 

Thệ là thể, là cả quyết (jurer, faire le serment 
de...) 

Muốn giải thoát mà không cả quyết, không tự thể 
với mình, không thành công được. 


LILIL] 
Tu theo Phật giáo, có thể có hai thứ nguyện: 


1. Nguyện thành Phật trước, sau mới độ chúng 
sanh. Đây là con đường tu của La hán. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 79 





2. Nguyện trước độ chúng sanh, sau mới thành 
Phật. Đây là con đường tu của Bồ tát. 

Nhất thế trí hay Trí huệ Bát nhã mà thành tựu rồi 
nơi chúng sanh nào đó, thì chúng sanh ấy được độ thoát. 
Đèn huệ đã đốt thì hắc ám đâu còn, hắc ám không còn 
thì đâu còn nghiệp ác, cho nên gọi là được độ thoát. 

Không tu La hán thì phải tu Bồ tát bằng cách lần 
hồi diệt nghiệp, đời này sang đời khác (vĩnh độ chúng 
sanh), khi diệt hết rồi thì Tâm trở thành thanh tịnh hoàn 
toàn. Tâm ấy là Tâm Phật, là Phật. Vì vậy, Kinh nói độ 
hết rồi sau mới thành Phật. 

Để chứng minh, Kinh đưa ra một thí dụ: câu truyện 
Quang Mục. 

Chúng sanh nào phạm tội sát hại thú vật để làm 
ngon miệng và như thế là phạm luôn tội “hủy mạ” luật 
nhân quả nghiệp báo mà muốn thoát khổ thì phải “chí 
thành niệm Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai”, nghĩa 
là giữ mắt trong sạch, thấy mon ngon vật lạ đừng thèm. 
Giữ được như vậy sẽ có cái kết quả là đôi mắt sẽ sáng 
suốt (Quang Mục), thấy tội thấy lỗi, thấy thiện thấy ác, 
và tự mình sẽ nói với mình rằng: Sanh tử nghiệp duyên, 
quả báo tự thọ (trong vòng sanh tử, tự mình để cho cảnh 
duyên thúc đẩy mà tạo nghiệp, thì tự mình phải thọ lấy 
quả báo, không một quyền lực nào xen vào để làm tội 
hay tha thứ mình được). 


80 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Biết như vậy rồi, ai là người không thệ nguyện giải 
thoát các tội lỗi khác? Giải thoát được là trở về con 
đường Thiện, sanh Thiên (làm Phạm Chí), rồi tiến tu 
cho đến chỗ thanh tịnh (Vô ưu) và rốt phải thành Phật. 

Câu “Phật nói với Định Tự Tại Vương: Lúc bấy 
giờ, vị La hán làm phước độ Quang Mục là Bồ tát Vô 
Tận Ý, mẹ của Quang Mục là Bồ tát Giải Thoát, còn 
Quang Mục là Bồ tát Địa Tạng” có thể có nghĩa như thế 
này: 

Muốn được giải thoát (như mẹ của Quang Mục), 
tâm phải sáng mắt (Quang Mục) và áp dụng những 
phương pháp tu sửa vô tận của Phật dạy, vì Vô Tận Ý 
có nghĩa là Bát thập vô tận pháp môn (Phật Học Từ 
Điển). 


E5]|-||<] 


Đến đây, một nghi vấn được đưa ra trong câu hỏi 
của Tứ Thiên Vương: Bồ tát Địa Tạng đã thệ nguyện 
cứu độ chúng sanh từ những kiếp lâu xa, tại sao nay còn 
phát nguyện nữa? Hỏi như thế tức hỏi theo nghĩa ẩn: 
Chỉ có tâm mới cứu độ được, mà chúng sanh thì không 
ai không có tâm, tại sao số người tội lỗi còn dẫy đầy? 

Phật trả lời: Lầm sao độ hết được vì “nhân man bất 
đoạn” - Nhân là nguyên nhân tội khổ; man là dài, là 
dây dưa; bất đoạn là chẳng dứt. Nguyên nhân tội lỗi của 
chúng sanh là gì? Là tham lam vì vô minh. AI là người 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 81 





diệt trừ nguyên nhân ấy? Từ gần 3000 năm nay, chỉ 
mới có được một người: đó là đức Phật Thích Ca. 
Nguyên nhân còn kéo đài trong mỗi chúng sanh thì 
công việc thức tỉnh, cứu độ của mỗi Tâm chúng sanh 
phải tiếp tục, do đây mà Kinh nói: sự cứu thoát chúng 
sanh chưa bao giờ làm trọn nguyện của Địa Tạng được. 


Đối với người trí, biết nhân quả, nghiệp báo là đủ 
tự cứu tự độ rồi. Nhưng đối với người thường, cần phải 
tu sửa bằng những phương tiện, chớ không lấy lý mà nói 
được. Vì vậy, phải phương tiện mà nói: 

-- Với người sát sanh: anh hãy coi chừng đời sau bị 
chết yểu nhé! 

-_ Với người trộm cắp: anh lấy của người, đời sau 
anh sẽ bị bân cùng khổ sở... 

Phương tiện không phải là sự thật, nhưng chủ yếu 
ở đây là trị bệnh thì thuốc nào cũng được, chẳng nên 
luận quí tiện, đắt rẻ, cốt yếu trị hết bệnh thì thôi. 

Bài tán cuối quyển đầu của Kinh đã nhắc lại một 
lời cảnh cáo: Trong đời dơ bẩn này, khó đem ánh sáng 
mà rọi vì chúng sanh cứng đầu cứng cổ, dạy bảo không 
nghe, cứ chạy theo tham muốn vui sướng, cho nên phải 
khổ sở vô cùng. Bởi vậy, Phật mới nói ra bài Kinh Địa 
Tạng bổn nguyện để hóa độ kẻ tối tăm. 


82 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





QUYỂN TRUNG 


PHẨM V 


DANH HIỆU ĐỊA NGỤC 


Lúc bấy giờ, Đại Bồ tát Phổ Hiền bạch với Bồ tát 
Địa Tạng, nói rằng: 

- Thưa Bồ tát, xin ngài vì hàng Thiên, Long bát 
bột”, cùng tất cả chúng sanh trong hiện tại và vị lai, 
giảng nói về việc nhận lãnh sự báo ứng của chúng sanh 
tội lỗi ở thế giới Ta bà, cõi Diêm Phù Để!?, tên hiệu 
các địa ngục và những báo ứng chẳng lành, để cho 





1. Tám loại: Thiên (Hời), Long (Rồng), Dạ xoa, Càn Thát 
bà, A tụ la (Phi thiên), Ca lâu la (Kim súy điểu), Khẩn 
Na la (Phi nhân), Ma hầu la dà (đại mảng thân), Vì 
thiên, Lơng đứng đầu trơng 8 bộ chúng nàu, cho nên 
Kính điển thường nói tắt: Thiên Long bát bộ. 

2. Một trơng bốn châu của thế giới Ta bà, tức trái đất nàu. 
Cũng gọi là thiềm bộ hay Nam Thiền bộ Châu. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 83 





chúng sanh trong thời mạt pháp về sau biết những quả 
báo đó. 

Địa Tạng đáp: 

- Thưa Bồ tát, tôi nay nương vào oai thần của Phật 
cùng sức mạnh của Bồ tát, tóm tắt nói về tên hiệu của 
các địa ngục, sự báo ứng của tội lỗi và những báo ứng 
chẳng lành. 

Tên các địa ngục: 

Thưa Bồ tát, ở phương Đông châu Diêm Phù Đề có 
một ngọn núi tên là Thiết vi”). Núi ấy tối thẫm, không 
mặt trời mặt trăng. Tại đó có một điạ ngục lớn tên là 
Cực Vô gián (cực hình không lúc nào dừng), lại có địa 
ngục Đại A Tỳ (không ra khỏi). Lại có địa ngục tên là 
Tứ giác (bốn góc). Lại có địa ngục tên là Phi Đao (dao 
bay). Lại có địa ngục tên là Hỏa tiễn (tên lửa). Lại có 
địa ngục tên là Giáp sơn (núi ép). Lại có địa ngục tên là 
Thông thương (giáo nhọn đâm suốt). Lại có địa ngục tên 
là Thiết xa (xe sắt). Lại có địa ngục tên là Thiết sàng 
(giường sắt). Lại có địa ngục tên là Thiết ngưu (bò sắt). 
Lại có địa ngục tên là Thiết y (áo sắt). Lại có địa ngục 
tên là Thiên nhẫn (ngàn mũi nhọn). Lại có địa ngục tên 
là Thiết lư (lừa sắt). Lại có địa ngục tên là Dương đồng 
(biển nước đồng sôi). Lại có địa ngục tên là Bảo trụ 
(ôm cột đồng đỏ). Lại có địa ngục tên là Lưu hỏa (lửa 





1. Vách thành rào bằng sắt. 


84 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





táp). Lại có địa ngục tên là Canh thiệt (cày lưỡi). Lại có 
địa ngục tên là Tỏa Thủ (chặt đầu). Lại có địa ngục tên 
là Thiêu cước (đốt chân). Lại có địa ngục tên là Đạm 
nhãn (móc mắt). Lại có địa ngục tên là Thiết hoàn (viên 
sắt. Lại có địa ngục tên là Tránh luận (cãi lẫy). Lại có 
địa ngục tên là Thiết thù (trái cân sắt). Lại có địa ngục 
tên là Đa sân (giận nhiều). 

Bồ tát Địa Tạng nói: 

- Thưa Bồ tát, trong núi Thiết Vi có những địa 
ngục như thế, số nhiều vô hạn. Lại có địa ngục Khiếu 
hoán (kêu cứu), địa ngục Bạt thiệt (kéo lưỡi), địa ngục 
Phẫn niệu (cứt đái), địa ngục Đồng tỏa (khóa đồng), địa 
ngục Hỏa Tượng (voi lửa), địa ngục Hỏa cẩu (chó lửa), 
địa ngục Hỏa mã (ngựa lửa), địa ngục Hóa sơn (núi lửa), 
địa ngục Hỏa Thạch (đá lửa), địa ngục Hỏa sàng 
(giường lửa), địa ngục Hỏa lương (rường nhà lửa), địa 
ngục Hóa ưng (chim ưng lửa), địa ngục Cứ nha (cưa 
răng), địa ngục Bác bì (lột da), địa ngục Ẩm huyết 
(uống máu), địa ngục Thiêu Thủ (đốt tay), địa ngục 
Thiêu cước (đốt chân), địa ngục Đảo thích (đâm ngược), 
địa ngục Hỏa ốc (nhà lửa), địa ngục Thiết ốc (nhà sắt), 
địa ngục Hỏa lang (chó sói lửa). Địa ngục nhiều như 
thế, trong còn có những địa ngục nhỏ, hoặc một, hoặc 
hai, ba, bốn, cho đến trăm, ngàn, tên hiệu mỗi mỗi 
không giống nhau. 

Bồ tát Địa Tạng nói với Bồ tát Phổ Hiển: 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 85 





- Thưa Bồ tát đó đều là do chúng sanh Nam Diêm 
Phù Đề làm ác mà tùy nghiệp cảm thọ như vây. Sức 
mạnh của nghiệp rất lớn có thể sánh với núi Tudi, sâu 
có thể sánh với biển cả, có thể ngăn đường lên Thánh. 
Bởi cớ, chúng sanh chớ khinh điều ác nhỏ mà cho là 
không tội, chết rồi có sự báo ứng, mảy may cũng lãnh. 
Cha con là tình thân, nhưng tùy nghiệp mà aI đi đường 
nấy, giá có gặp lại nhau cũng không thể thay nhau mà 
chịu sự báo ứng được. Tôi nay, nương vào oai thần của 
Phật, tóm tắt việc báo ứng của tội khổ ở địa ngục xin Bồ 
tát tạm nghe lời tôi như vậy. 

Sự báo ứng tội ác: 

Bồ tát Phổ Hiển đáp: 

- Từ lâu tôi đã nghe nói rồi về sự báo ứng của ba 
đường ác, nhưng mong Bồ tát nói ra để cho tất cả chúng 
sanh làm ác trong thời mạt pháp đời sau nghe lời Bồ tát 
mà quay đầu hướng về với Phật. 

Bồ tát Địa Tạng bạch nói: 

- Thưa Bồ tát, sự báo ứng của tội lỗi là như sau: 

“Có địa ngục trong đó lưỡi của tội nhân bị kéo ra 
cho bò cày; có địa ngục thì lấy tim của tội nhân mà cho 
quỉ Dạ xoa ăn; có địa ngục lấy nước thật sôi luộc thân 
tội nhân; có địa ngục đốt đỏ trụ đồng rồi bắt tội nhân 
ôm; có địa ngục lửa dậy tập vào người tội; có địa ngục 
băng giá lạnh lùng; có địa ngục chất chứa không biết 


86 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





bao nhiêu cứt đái; có địa ngục tên mũi nhọn bằng sắt 
bay đâm tội nhân; có địa ngục tội nhân bị đâm bằng 
giáo lửa bó lại; có địa ngục tội nhân chỉ bị đạp trên vai 
trên lưng: có địa ngục chỉ đốt tay chân; có địa ngục tội 
nhân bị rắn sắt quấn mình; có địa ngục tội nhân bị chó 
sắt đuổi cắn; có địa ngục tội nhân bị bắt ách vào xe với 
lừa sắt. 


Bồ tát, những sự báo ứng là như thế. Trong mỗi 
mỗi ngục, có trăm ngàn thứ khí cụ hình phạt của nghiệp 
(bách thiên chúng nghiệp đạo chi khí); không thứ nào là 
không bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn thứ 
này là những cảm thọ do nghiệp gây ra. Nếu nói cho 
đầy đủ những tội báo ở địa ngục thì trong mỗi mỗi ngục 
còn trăm ngàn đau khổ khác hà huống trong nhiều ngục. 
Tôi nay nương vào oai thần của Phật và vì có lời hỏi của 
Bồ tát, xin nói tóm tắt như vậy. Nếu nói rộng ra, trọn 
kiếp cũng không hết”. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 87 





Mật nghĩa: 

Tuy nhan để “Địa ngục danh hiệu”, Phẩm thứ V 
thật ra hàm chứa hai phần: 

1. Tên các địa ngục 

2. Sự báo ứng hay hình phạt của các tội lỗi và ác 
nghiệp ở địa ngục 

Tất cả các địa ngục kể không xiết ấy ở đâu? 

Ở trong quả núi tên là Thiết Vi. Thiết là sắt, Vi là 
rào. Vậy Thiết Vi có nghĩa là rào sắt. Núi ấy lại tối 
thẩm, không một ánh sáng mặt trời mặt trăng. Vậy là 
ám chỉ sự tối tăm (ténèbres) hay Vô minh. 

Tâm vô minh hay ngu dốt đạo lý, không được một 
tia Chân lý soi sáng, chất chứa tội lỗi như núi, do đây 
Kinh ví dụ mà nói là núi. Người mà tâm bị vô minh, khó 
mà ra khỏi vô minh để chường mình trước ánh sáng đạo 
lý, cho nên ví như bị giam hãm trong chỗ bị rào sắt bao 
bọc, không thể thoát khỏi. 

Cứ như trên thì ai sống trong vô minh là sống trong 
địa ngục tối tăm, đau khổ. 


LILIL] 


Chúng sanh vô số lượng, địa ngục hay vô minh của 
chúng sanh cũng vô số lượng. Giả kể tên các địa ngục 
lớn, thực ra là kể những cái ngu dốt, những cái tối tắm 
của con người. 


88 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Có cái vô minh hết sức lớn lao và triỀn miên gọi là 
Cực Vô gián; có cái vô minh khó ra khỏi, gọi là A Tỳ; 
có cái vô minh quây quần trong bốn thứ dục (Tình dục, 
sắc dục, thực dục, dâm dục) gọi là Tứ giác; có cái vô 
minh đưa người vào chỗ chém giết, dao gươm gọi là Phi 
đao; có cái vô minh làm cho con người đau nhức như bị 
tên lửa (hỏa tiễn), như bị dồn ép (giáp sơn), như bị giáo 
đâm thủng (thông thương), như bị xe sắt cán (thiết xa), 
như nằm trên giường sắt vừa lạnh vừa không êm (thiết 
sàng), như mặc áp sắt ép ngực bó mình (thiết y), như bị 
ngàn mũi nhọn châm chích (thiên nhẫn), như bị bò sắt 
kéo cày vày thân (thiết ngưu), như bị lừa sắt dẫm lên 
mình (thiết lư), như bị bắt uống nước đồng sôi (dương 
đồng), như bị bắt ôm trụ đồng đốt đỏ (bảo trụ), như bị 
lửa táp (lưu hỏa), như bị rạch lưỡi (canh thiệt), như bị 
chặt đầu (tỏa thủ), như bị đốt chân (thiêu cước), như bị 
móc mắt vì quá xốn xang (đạm nhãn), như bị bắt nuốt 
những hòn sắt (thiết hoàn) - Tranh luận, xâu xé với 
nhau là một địa ngục, giận nóng lại là một địa ngục 
khác. 

Vô minh địa ngục là như thế đã nhiều rồi, mà chưa 
hết đâu. Kêu la hốt hoảng là địa ngục; nói ác, đâm thọc, 
chưởi rủa (bạt thiệt) là địa ngục; tâm hồn dơ bẩn như 
chứa cứt đái (phẩn niệu) là địa ngục; tâm trí bị kềm thúc 
như bị khóa (bồng tỏa) là địa ngục; trong lòng bị lửa 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 89 





tham giận, si mê nung đốt hay đè nặng, bức bách, cắn 
xé, châm chích, cưa sắt, là địa ngục v.v... 

Đó là sơ lược những vô minh lớn, ngoài ra còn biết 
bao nhiêu cái ngu muội nhỏ nữa, do đây Kinh nói: trong 
những ngục lớn đó, còn có những ngục nhỏ, hoặc một, 
hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm ngàn... 


Iã|Emlim 


Trên đã kể những trường hợp vô minh, nay Kinh 
nói đến những “hình phạt” hay những đau khổ của 
người sống trong địa ngục vô minh. 

Hoặc đau rát ở lưỡi như lưỡi bị cày, hoặc đau nhói 
ở tim như tim bị moi, hoặc toàn thân nóng bức như bị bỏ 
vào vạc dâu sôi, hoặc ôm ấp những cái khổ mà không 
hay không biết, chẳng khác người ôm cột đồng cháy đỏ, 
hoặc nóng bừng cả mặt như lửa cháy cả mày, hoặc toàn 
thân cảm thấy cô đơn lạnh lẽo như nằm trên băng giá, 
hoặc cảm thấy mình thối tha dơ bẩn, như ở chỗ đây cứt 
đái, hoặc như bị gai đâm phải nhảy nhốm, hoặc như bị 
nhiều ngọn giáo lửa thích vào thân, hoặc cẩm thấy đôi 
vai nặng tru tội lỗi, hoặc tay làm không ngới, chân 
chẳng đứng dừng, như bị thiêu đốt, hoặc bị người rình 
hãm hại như rắn cắn, hoặc bị kẻ dữ làm hại như bị chó 
cắn, hoặc gánh chịu những hậu quả nặng nề của nghiệp 
mình, ví như lừa bị đóng ách. 


90 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Nói tóm, ai hành động tối tăm ngu đốt (địa ngục), 
ai quá tham lam ích kỷ (ngạ quÏ), ai cư xử quá thấp hèn, 
để cho thú tánh sai sử (súc sanh), đều chịu những bức 
rứt, nặng nề, đau khổ, nóng bức, như tự thân bị lửa đốt, 
đá đè, khí giới bằng đồng bằng sắt đâm chém. 

Đó là do nghiệp chẳng lành mà con người cảm thọ 
những khổ ấy. Vậy địa ngục tự ta tạo và khổ não cũng 
tự ta dành cho ta. Và tất cả đều bắt nguồn từ tâm. 


II] 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 9Ị 





PHẨM VI 


NHƯ LAI TÁN THÁN 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn cất mình lên phóng ra ánh 
sáng lớn, chiếu khắp trăm ngàn muôn ức thế giới chư 
Phật, nhiều như cát sông Hằng, xuất ra tiếng lớn, tuyên 
cáo với tất cả Đại Bồ tát cùng Thiên, Long, Quỉ, Thần, 
Người, loài chẳng phải người của các thế giới chư Phật: 

- Hãy nghe ta hôm nay để cao khen ngợi việc đại 
Bồ tát Địa Tạng, nơi mười phương thế giới, hiện sức 
mạnh từ bi oai thần không thể nghĩ bàn, cứu trợ và hộ 
vệ tất cả những tội khổ. Sau khi ta diệt độ rồi, Bồ tát 
các ông cùng hàng Thiên, Long, Quỉ, Thần v.v... phải 
dùng nhiều phương chước gìn giữ Kinh này, khiến tất cả 
chúng sanh lìa tất cả khổ não, chứng cảnh vui Niết Bàn. 

Phật nói xong, trong pháp hội có một Bồ tát tên là 
Phổ Quảng, chấp tay cung kỉnh, bạch Phật nói rằng: 

- Hôm nay thấy Thế Tôn khen ngợi Bồ tát Địa 
Tạng có oai thần đức lớn đến không thể nghĩ bàn được 
như vậy, tôi cúi xin Thế Tôn, vì chúng sanh của đời mạt 
pháp về sau, tuyên thuyết nguyên nhân và kết quả của 
sự Bồ tát Địa Tạng làm lợi ích Trời và Người, để cho 


92 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Thiên, Long tám bộ chúng và chúng sanh trong đời vị 
lai kính lãnh lời Phật. 

Khi ấy, Thế Tôn bảo Bồ tát Phổ Quảng và bốn 
chúng: 

- Hãy nghe kỹ! Hãy nghe kỹ! Ta sẽ vì các ông 
mà nói sơ lược về sự Bồ tát Địa Tạng làm lợi ích cho 
hàng Trời, Người. 

Phổ Quảng bạch Phật nói: 

- Vâng, bạch Thế Tôn, chúng tôi xin vui nghe. 

Phật bảo Bồ tát Phổ Quảng: 

- Trong đời vị lai, nếu có người trai lành gái lành 
nào, nghe tên Đại Bồ tát Địa Tạng rồi hoặc chắp tay, 
hoặc khen ngợi, hoặc làm lễ, hoặc ái mộ quyến luyến, 
thì người ấy sẽ vượt khỏi ba mươi kiếp tội lỗi. 

Này Phổ Quảng, nếu có trai lành gái lành nào, 
hoặc họa vẽ hình của Bồ tát Địa Tạng, hoặc dùng đất, 
đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng, sắt đúc tượng Bồ tát Địa 
Tạng, rồi chỉ chiêm ngưỡng một lần, chỉ lễ bái một lần, 
thì người ấy sẽ được trăm lần sanh trở lại cảnh trời ba 
mươi ba (Đao Lợi thiên), không bao giờ rơi vào nẻo ác. 
Giả tỷ như hưởng phúc ở cảnh Thiên hết rồi, sanh xuống 
cõi Người, cũng còn được làm vua làm chúa, không mất 
lợi lớn. 

Nếu có người nữ nào chán thân đàn bà, mà hết 
lòng cúng dường tượng vẽ cùng tượng đắp bằng đất, đá, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 93 





keo, sơn, đồng, sắt v.v... của Địa Tạng Bồ tát, như vậy 
ngày ngày không thoái lui, thường dùng hoa, hương, 
món ăn, thức uống, quần áo, gấm lụa, tràng phan, tiển 
bạc, vật báu mà cúng dường, thì người nữ ấy, khi báo 
thân này đã hết không còn sanh lại ở thế giới có đàn bà, 
hà huống thọ trở lại thân đàn bà. Trừ trường hợp vì 
nguyện lực từ bi cần phải lãnh thân đàn bà để độ thoát 
chúng sanh (mới trở lại làm đàn bà). Nhờ sức mạnh của 
sự cúng dường Bồ tát Địa Tạng cùng sức mạnh của công 
đức bố thí mà trăm ngàn muôn kiếp chẳng còn phải thọ 
sanh làm thân đàn bà nữa. 

Lại nữa, này Bồ tát Phổ Quảng, nếu có người nữ, 
chán cái xấu xa, nhiều tật bệnh của mình, thì chỉ trước 
tượng Bồ tát Địa Tạng, hết lòng chiêm ngưỡng và lễ 
bái, trong một khoảng lâu bằng một bữa ăn, cũng đủ 
trong ngàn muôn kiếp, hoặc làm người, hoặc làm Thiên, 
được thọ sanh với một thân hình tướng mạo hoàn toàn, 
không mọi tật bệnh. Những người nữ xấu xa như thế, 
nếu chẳng nhàm chán thân đàn bà, thì trong trăm ngàn 
muôn ức đời sống, thường được làm con gái vua cho đến 
làm vợ vua, làm con gái nhà quan quyền danh tiếng, thọ 
sanh đoan chánh, tướng mạo hoàn toàn. Đó là nhờ 
chiêm ngưỡng lễ bái Bồ tát Địa Tạng mà được phúc như 
vậy. 

Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu có trai lành, gái lành 
nào mà năng, trước tượng Bồ tát Địa Tạng, dùng múa 


94 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





hát ca vịnh, tán thán, hương hoa cúng dường, hoặc 
khuyên một người hay nhiều người cùng cúng dường 
như thế, thì những người trai lành gái lành ấy, trong đời 
hiện tại cùng trong đời vị lai, thường được trăm ngàn qui 
thần che chở ngày đêm không để cho sự ác lọt thấu vào 
tai, hà huống để cho thân phải chịu tai họa. 


Lại nữa, này Bồ tát Phổ Quảng, trong đời vị lai, 
nếu có người ác, thần ác, quỉ ác thấy hạng trai lành, gái 
lành qui kính, cúng dường, tán thán, chiêm lễ hình tượng 
Bồ tát Địa Tạng, rồi sanh lòng chê bai, giềm pha, cho 
làm như thế là không có công đức và lợi ích, hoặc nhe 
răng cười chê, hoặc sau lưng chê là sát, hoặc xúi người 
cùng chê, hoặc một người, hoặc nhiều người, thậm chí 
có một ý niệm khích bác, nói xấu, thì những người ác 
ấy, sau khi ngàn Phật của Hiền kiếp“ diệt độ rỗi, sẽ vì 
tội kích bác, nói xấu, mà lãnh sự báo ứng cực kỳ nặng 
nề ở địa ngục A Tỳ. 


Hiền kiếp qua rồi, chừng ấy thọ sanh làm quỉ đói. 
Lại trải qua ngàn kiếp thọ sanh làm súc sanh. Lại trải 
qua ngàn kiếp nữa, mới trở lại làm người. Phỏng có 
được thân người đi nữa, vẫn là người nghèo khó, thấp 


I.. Hiền kiếp (Bhadra kalpa): Kiếp là một thời kù, chia có đại 
kiếp, trung kiếp, tiểu kiếp. Đây là nói thời kỳ có nhiều 
Phật ra đời. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 95 





hèn, các “căn” không đây đủ, bị nhiều ác nghiệp đúc 
kết thành thân, chẳng bao lâu lại rơi trở vào nẻo ác. 

Bởi cớ, này Phổ Quảng, gièm chê những người 
cúng dường Bồ tát Địa Tạng còn gặt hái sự báo ứng như 
thế; hà huống riêng sanh ác kiến hủy phá sự cúng 
dường Ấy. 

Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu trong đời vị lai có kẻ 
nam người nữ nào lâu ngày chầy tháng, nằm liệt giường 
liệt chiếu, muốn sống không được mà muốn chết cũng 
không kham, hoặc đêm nằm mộng thấy ác quỉ hay thân 
nhân họ hàng, hoặc chiêm bao thấy đi nơi nguy hiểm, 
hoặc mê sảng mộng mị, cùng đi chơi với quỉ thần, ngày 
tháng lâu năm thành liệt nhược, trong giấc ngủ kêu la 
thảm thê, không vui chút nào, đó là trên con đường 
Nghiệp báo, còn đương cân nhắc, chưa định nặng nhẹ, 
cho nên hoặc chưa bỏ được tuổi thọ (chết), hoặc chưa 
hết bệnh. Người nam kẻ nữ mắt phàm không phân biện 
được việc này. Gặp trường hợp như thế, thì chỉ nên đến 
trước tượng chư Phật, Bồ tát, lớn tiếng đọc suốt kinh này 
một lần, hoặc lấy những vật của bệnh nhân mến nhất, 
hoặc quần áo, của quí, vườn tược, nhà cửa, rồi đứng 
trước bệnh nhân, to tiếng nói rằng: “Chúng tôi nay Mỗ, 
Giáp, vì người bệnh đây, xin trước Kinh, Tượng (chư 
Phật, Bồ tát) bỏ hết tất cả những vật này để hoặc cúng 
dường Kinh, Tượng, hoặc tạo hình tượng chư Phật, Bồ 
tát, hoặc xây chùa tháp, hoặc cúng dầu đốt đèn, hoặc bố 


96 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





thí cho Thường trú”. Bạch như vậy ba lần, làm cho 
người bệnh nghe biết. Giả sử thần thức của người bệnh 
đã phân tán, thậm chí hơi thở đã dứt, thì cứ hoặc trong 
một ngày, hai ngày, ba ngày cho chí bẩy ngày, to tiếng 
đọc Kinh và bạch như trên, thì người bệnh, sau khi chết, 
bao nhiêu tai xưa tội nặng cho đến tội cực nặng đáng 
vào địa ngục Vô gián, cũng được giải thoát mãi mãi, thọ 
sanh về chỗ nào, thường biết đời trước của mình. Hà 
huống trai lành gái tốt tự tay viết Kinh này, hoặc bảo 
người chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng Bồ tát Địa 
Tạng hay bảo người đấp vẽ, đối với những người như 
thế này, quả báo lợi lạc lớn lao vô cùng. 

Bởi cớ, này Phổ Quảng, nếu thấy có người đọc 
tụng kinh này, thậm chí có một niệm khen ngợi Kinh 
này, hoặc cung kính Kinh này, ông nên bằng trăm ngàn 
phương tiện, khuyến khích những người ấy nên siêng 
cần đừng thoái chí. Khuyến khích như thế thì hưởng 
được, trong hiện tại và vị lai, trăm ngàn muôn ức công 
đức nhiều không thể nghĩ bàn. 

Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu trong đời sau, có 
chúng sanh nào nằm ngủ chiêm bao, thấy các quỉ thần, 
thậm chí thấy những hình người hoặc đau khổ, hoặc 
khóc lóc, hoặc làm sầu não, than thở, sợ sệt, nên biết đó 
là cha mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, bà con của một 
đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời trong quá khứ, đang ở 
trong nẻo ác, chưa được ra khỏi và không được sức 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 97 





mạnh của việc làm phúc đức cứu vớt khỏi sự khổ não. 
Họ đang mong tình cốt nhục đời xưa dùng nhiều phương 
tiện giúp họ xa lìa nẻo ác. 

Này Phổ Quảng, ngươi nên dùng thần lực, khiến 
bà con của những người tội khổ ấy, đến trước tượng chư 
Phật, Bồ tát, hết lòng tự đọc Kinh này, hoặc mời người 
đọc, từ ba biến cho đến bẩy biến. Được như vậy thì 
những bà con đang ở trong nẻo ác, sau khi nghe đủ số 
biến Kinh rồi, sẽ được giải thoát, (còn người sống) thì 
những mộng mị, trong giấc ngủ cũng không trở lại nữa. 

Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu trong đời vị lai, có 
những người thấp hèn, như hàng nô tỳ, những người 
không có tự do, thức tỉnh mà biết nghiệp xưa của mình 
và biết cần phải sám hối, rồi hết lòng chiêm ngưỡng lễ 
bái hình tượng Bồ tát Địa Tạng, thậm chí liên tiếp trong 
bảy ngày, niệm danh hiệu Bồ tát đầy đủ một muôn lần, 
thì những người ấy, sau khi hết báo thân này, sẽ được 
trong ngàn muôn đời sống, thường sanh làm người cao 
sang va không trải qua ba nẻo dữ nữa. 

Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu trong đời sau, tại cõi 
Diêm Phù Đề (thế giới này), bất luận trong hàng tướng 
sĩ, Bà la môn, đại phú gia, tiểu phú gia, nói tóm là trong 
các giai cấp kể luôn cả những chủng tộc khác, nếu mới 
sanh con, hoặc nam hoặc nữ mà sớm biết, trong bẩy 
ngày liên tiếp, đọc tụng Kinh khó thể nghĩ bàn này, lại 
vì những đứa trẻ mới sanh ấy mà niệm danh hiệu Bồ tát 


98 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





cho đủ muôn lần, thì những đứa trẻ ấy, nếu vì tội trước 
mà có sự báo ứng tai ương, sẽ được giải thoát, an vui, dễ 
nuôi, tuổi thọ tăng thêm. Nếu những đứa trẻ ấy là người 
nhờ phúc đức xưa mà tái sanh, thì sự an vui và thọ mệnh 
của chúng sẽ vì việc đọc Kinh, niệm danh hiệu Bồ tát 
mà tăng thêm lên. 

Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu trong đời vị lai, 
chúng sanh biết rằng những ngày mồng một, mồng tám, 
mười bốn, rằm, mười tám, hai mươi ba, hai mươi bốn, 
hai mươi tám, hai mươi chín và ba mươi là những ngày 
các tội được qui tập để định sự nhẹ nặng, và biết rằng 
chúng sanh ở cõi Diêm phù để, mỗi cử chỉ, mỗi tư 
tưởng, không cử chỉ tư tưởng nào là không gây nghiệp, 
là không tội lỗi, huống hồ buông lung sát hại, trộm cắp, 
tà dâm, nói láo, tạo trăm ngàn thứ tội. Biết như vậy rồi, 
nhân mười ngày trai giới kể trên, đến trước tượng chư 
Phật, Bồ tát cùng Hiền Thánh, tụng đọc Kinh này một 
biến thì Đông, Tây, Nam, Bắc, trong vòng một trăm do 
tuần, không phải bị một tai nạn nào. Đồng thời, còn làm 
cho những người cùng ở một nhà, dù lớn, dù nhỏ, hiện 
nay hay trăm ngàn năm trong vị lai, đều được vĩnh viễn 
xa la nẻo ác. Nếu trong mười ngày chay, mỗi ngày đọc 
được một biến Kinh này, thì ngay đời này, làm cho 
những người trong nhà khói các bệnh hoạn, tai họa, lại 
thêm ăn mặc dư giả. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 99 





Bởi cớ, này Phổ Quảng, nên biết Bồ tát Địa Tạng 
có trăm ngàn muôn ức thần lực lớn lao không thể nghĩ 
bàn, thường làm lợi ích như vậy. Chúng sanh ở cõi Diêm 
phù đề, có nhân duyên lớn với Bồ tát. Chúng sanh Diêm 
phù để mà nghe được danh hiệu của Bồ tát, thấy được 
tượng của Bồ tát, chỉ nghe được năm ba chữ, một câu, 
một kệ của Kinh này, thì trong hiện tại được sự an vui 
lớn lao hơn hết, còn trong vị lai, trăm ngàn muôn đời 
sống, thường được làm người đoan chánh, sanh vào nhà 
sang cả. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát Phổ Quảng nghe Phật để cao 
và khen ngợi Bồ tát Địa Tạng xong rồi, quì xuống chắp 
tay bạch Phật nói rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi tôi biết Bồ tát Địa Tạng 
có những thần lực không thể nghĩ bàn, và sức mạnh của 
ý chí cương quyết (thệ nguyện). Vì muốn cho chúng 
sanh trong vị lai biết sự lợi ích của thần lực và thệ 
nguyện ấy cho nên mới kính hỏi Như Lai. Tôi cúi xin 
vâng gI1ữ. 

Bạch Thế Tôn, nên đặt cho Kinh này tên gì và xin 
dạy chúng tôi phải lưu truyền thế nào? 

Phật bảo Bồ tát Phổ Quảng: 

- Kinh này gồm có ba tên: một là “Địa Tạng Bổn 
nguyện” cũng gọi là “Địa Tạng Bổn Hạnh” đây là tên 
thứ hai, lại cũng gọi là “Địa Tạng Bổn Thệ lực” đây là 


100 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





tên thứ ba. Bởi từ nhiều kiếp xa xưa đến nay, Bồ tát đã 
phát nguyện rộng lớn là làm lợi ích chúng sanh, vậy các 
ông nên theo nguyện ấy mà lưu truyền Kinh này. 

Bồ tát Phổ Quảng nghe xong tin lãnh, chấp tay 
cung kỉnh, lễ Phật rồi lui. 


Mật nghĩa: 

Phẩm thứ sáu ghi những lời Phật khen ngợi Địa 
Tạng. 

Đáp lại lời bạch của Bồ tát Phổ Quảng, đức Thế 
Tôn đã nói về sự phước đức làm lợi ích hàng Trời, 
Người của Địa Tạng. 

Phổ là khắp cùng (như nói phổ biến); Quảng là 
rộng. Vậy Phổ Quảng hỏi có nghĩa là: để phổ biến sâu 
rộng nguyên nhân và kết quả của Tâm làm lợi ích trời 
người, phẩi nói như thế nào? 

Đức Phật đã trả lời câu hồi ấy bằng cách vạch ra 
những kết quả lợi ích của sự chiêm lễ, tán thán, niệm 
danh, cúng dường Địa Tạng. Các hành động này là 
nguyên nhân của những lợi ích nói trong Kinh, như: 

1. Tán thán, lễ bái, luyến mộ danh hiệu của Địa 
Tạng thì vượt khỏi ba mươi kiếp tội lỗi. 

2. Chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng thì được về cõi 

Thiên, không sa trở lại nẻo ác. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 101 





3. Nếu là đàn bà mà nhàm chán thân nữ nhân, 
những xấu xa, tật bệnh của nữ nhi, muốn thoát khỏi 
cảnh ấy, thì phải biết chí tâm chiêm ngưỡng, lễ bái, 
cúng dường hình tượng Địa Tạng. 

4. Muốn được quỉ thần vệ hộ, tiếng ác không lọt 
vào tfa1, nên tán thán, cúng dường hình tượng Địa Tạng. 


5. Ai thấy người khác tán thán cúng dường hình 
tượng Địa Tạng mà hủy báng, chê cười, người ấy sẽ đọa 
vào ngục A Tỳ, chịu nhiều cực khổ, có thọ sanh, thì sẽ 
sanh vào nga quỉ, súc sanh, hay người hèn hạ, khổ sở. 


6. Ai đau ốm mà nghe hay tự đọc kinh Địa Tạng thì 
sau khi chết, được giải thoát các trọng tội của kiếp 
trước. 


7. Ai muốn đừng còn thấy vong linh cha mẹ, anh 
em, bà con hiện về trong giấc mộng kêu khóc thê thảm 
vì đang bị tội khổ, thì nên vì những vong linh ấy mà 
tụng từ ba đến bảy biến Kinh Địa Tạng. Người chết sẽ 
được giải thoát còn người đọc sẽ hết chiêm bao. 

8. Ai lâm vào cảnh hạ tiện, tôi đòi, mất tự do như ở 
tù bị giam chẳng hạn mà biết sám hối tội lỗi thì sẽ thoát 
ly hạ tiện về sau được sanh trong cảnh tôn quí. 

9. Ai có con mới sanh mà biết đọc Kinh và niệm 
danh hiệu Địa Tạng thì đứa nhỏ được giải thoát nghiệp 
báo đời trước, an lạc, dễ nuôi, sống lâu. 


102 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





10. Toàn gia đình sẽ xa lìa nẻo ác, không tai nạn, 
bệnh hoạn, cơm áo đầy đủ, nếu người trong nhà biết, 
trong mười ngày chay mỗi tháng, đọc tụng Kinh Địa 
Tạng. 

Nói tóm, biết chiêm ngưỡng, lễ bái, niệm danh 
hiệu Địa Tạng, cúng dường Địa Tạng, đọc Kinh Địa 
Tạng thì được những lợi ích như vừa kể. Được các lợi 
ích như thế là vì Địa Tạng có oai thần, nghĩa là có khả 
năng huyền diệu, làm cho người tin tưởng, kính trọng, 
dám hy sinh cho Địa Tạng (cúng dường) và nghe được 
tiếng răn lời dạy của Địa Tạng (tụng Kinh) được ha khổ 
hưởng vui, từ thấp lên cao, hết ác thành thiện. 

Đã nói Địa Tạng là Tâm, vậy oai thần vừa nói là 
oai thần của Tâm. Ai biết quay về với Tâm, tôn trọng 
Tâm, nhớ tưởng đến Tâm, hy sinh tất cả cho Tâm, cố 
nghe cho được lời khuyên bảo, dạy dỗ của Tâm, người 
ấy nhất định sẽ thu hoạch được những lợi ích tinh thần 
luôn cả vật chất. 

Muối trở về Tâm, phải làm thế nào? 

1) Phải có cái muốn cương quyết: đó là nghĩa của 
“Địa Tạng bổn nguyện” (Lồng tự nguyện với lòng). 

2) Phải thực hành lời nguyện của mình ngay trong 
Tâm: đó là nghĩa của “Địa Tạng bổn hạnh”. 

3) Nhưng sợ nguyện, hành không đầy đủ cương 
quyết và dẻo dai, cho nên phải tự mình thể với mình, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 103 





thể một cách trọng đại để cho lời thể ấy trở thành một 
sức mạnh thúc đẩy mình, khi mình giải đãi lười biếng. 
Đó là “Địa Tạng bổn thệ” 

Cái sự thật, cái chân lý trong lời Phật dạy xuyên 
qua câu chuyện Bồ tát Địa Tạng, với Địa ngục thiết vi 
là như vậy. Do đây, Bồ tát Phổ Quảng mới hỏi: Kinh 
này tên gì, với nghĩa: sự thật trong câu chuyện này là 
như thế nào? 

Nên hiểu những việc chiêm lễ, niệm danh cúng 
dường, tụng kinh đều là những phương tiện bể ngoài 
dùng làm nhịp cầu Tịnh Định, Xả Ly để con người 
hướng nội, quay lại với Tâm. Bởi vậy làm những việc 
trên mà thiếu cái “chí tâm” thì không có kết quả gì. 


104 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





PHẨM VI 


LỢI ÍCH TỒN VONG 


Lúc bấy giờ, Bồ tát Địa Tạng bạch Phật nói: 

- Bạch Thế Tôn, tôi quan sát thấy chúng sanh cõi 
Diêm phù để, trong mỗi tư tưởng, không việc nào là 
chẳng tội lỗi. Vì vậy, dầu gặp những trường hợp có lợi 
cho điều lành, phần nhiều hay để cho cái tâm quyết làm 
lành trước kia thoái lui, còn gặp duyên ác, thì lòng nghĩ 
việc ác lúc lúc tăng thêm. Bọn người ấy chẳng khác kẻ 
vác đá nặng đi trên đất bùn lầy, càng khốn đốn càng 
thấy nặng, đôi chân thêm lún sâu. Nếu kẻ ấy gặp được 
bạn lành, thay họ chia sẻ hoặc lãnh gánh hết gánh nặng, 
thì bạn lành ấy phải là người có nhiều sức mạnh. Chẳng 
những gánh thay mà bạn lành ấy lại còn đìu đỡ và lại 
khuyên người gánh nặng nên vững chân, rồi khi đến đất 
bằng, khuyên nên tu tỉnh mà đừng trở lại đi trên con 
đường nguy hiểm nữa. 

Thế Tôn, chúng sanh quen thói làm ác, luôn luôn 
bắt từ chỗ ác mảy mún mà đi tới chỗ ác không lường. 
Khi những chúng sanh có thói quen làm ác như thế sắp 
chết, thì người trong thân quyến bất luận nam nữ, nên vì 
người sắp chết mà làm việc phúc đức, để như cung cấp 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 105 





lộ phí cho họ. Việc phúc đức ấy là: hoặc treo phan cái, 
cúng dầu cúng đèn, hoặc tụng đọc Kinh quí, hoặc cúng 
dường tượng Phật, luôn cả việc niệm danh hiệu chư 
Phật, Bô tát và Bích chi Phật, làm sao cho một tên, một 
hiệu lọt được vào lỗ tai của người sắp chết hay thân 
thức của họ nghe được (nếu đã chết rồi). Cứ theo ác 
nghiệp đã tạo và quả báo phải cảm chịu, người sắp chết 
phải sa vào ba nẻo dữ (địa ngục, nøạ quỉ, súc sanh), 
nhưng nhờ quyến thuộc gieo những nhân lành sạch kể 
trên, bao nhiêu tội lỗi đều được tiêu diệt. Nếu sau khi 
người ấy chết rồi thân quyến còn, trong vòng 49 ngày, 
rộng làm điều thiện vì người chết, thì có thể làm cho 
người này vĩnh viễn xa ha ba nẻo ác, được sanh làm 
người, hay lên trời, hưởng nhiều vui sướng, còn quyến 
thuộc còn sống được không biết bao nhiêu là lợi ích. 

Bởi các lẽ trên, hôm nay trước Phật cùng Thiên, 
Long tám chúng, hàng Người, Trời, tôi có lời khuyên 
chúng sanh cõi Diêm phù đề trong ngày lâm chung (của 
người thân), chẳng nên giết chóc cùng tạo duyên ác 
cúng tế quỉ thần, cầu xin ma quái. Tại sao vậy? Tại vì 
giết chóc và cúng tế như thế không đem lại cho vong 
linh người chết mảy may lợi ích nào, mà chỉ kết thêm 
tội duyên làm sâu nặng mà thôi. Giả như trong đời về 
sau, hoặc trong đời này vì nhờ được một phần nào trong 
sạch, đáng được sanh vào hàng Trời, Người, nhưng vì 
khi chết quyến thuộc lại gây nhân ác, thì người mạng 


106 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





chung phải liên lụy chịu sự tai ương, bị đem ra xét xử 
mà chậm sanh về nơi thiện. Đối với người lành còn thế, 
hà huống đối với người lúc sanh tiền chưa từng có một 
rễ lành cồn con nào, và như vậy thì mỗi người phải theo 
nghiệp mình mà tự lãnh một trong ba nẻo ác. Làm sao 
nhãn tâm tăng thêm nghiệp ác cho bà con của 
mình? Thí dụ có một người từ xa đến, vai gánh trăm cân 
lại thêm ba ngày hết lương, gặp người hàng xóm bắt 
vác thêm một ít vật, thì cái khốn khổ của người gánh 
nặng có phải nặng nề thêm lên không? 

Thế Tôn, quán sát chúng sanh cõi Diêm phù đề, 
tôi thấy nếu họ năng theo lời Phật dạy, chỉ làm việc 
lành bằng sợi lông, giọt nước, hột cát, hột bụi, thì họ tự 
được sự lợi ích. 


Lúc Bồ tát Địa Tạng nói mấy lời ấy, trong hội có 
một trưởng giả tên là Đại Biện, là người từ lâu xưa đã 
chứng “Vô sinh”, hóa độ chúng sanh trong mười 
phương, nay hiện thân trưởng giả. Đại Biện chấp tay 
cung kính hỏi Bồ tát Địa Tạng: 


- Bạch Bồ tát, ở cõi Nam Diêm Phù Đề, chúng 
sanh nào chết rồi mà thân quyến lớn nhỏ vì họ làm 
nhiều công đức cho đến thiết lễ trai Tăng, tạo nhiều 
nhân lành, vậy người chết có được nhiều lợi ích cùng 
được giải thoát không? 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 107 





Bồ tát Địa Tạng đáp: 


- Trưởng giả, tôi nay xin vì tất cả chúng sanh trong 
hiện tại và vị lai, sơ lược nói về việc ấy. Này Trưởng 
giả, trong hiện tại cũng như trong vị lai, chúng sanh nào 
mà ngày lâm chung, nghe được một danh hiệu của Phật, 
của Bồ tát, của Bích chi Phật, thì chúng sanh ấy, bất 
luận có tội hay không tội, ắt được giải thoát. Dù nam, 
dù nữ, lúc còn sống mà không gieo nhân lành, tạo nhiều 
tội lỗi nhưng sau khi chết lại được quyến thuộc lớn nhỏ 
vì họ mà tạo phúc lợi, bằng tất cả những việc làm lành 
sạch, thì trong bảy phần công đức, người chết lượm được 
một, còn kẻ sống hưởng được sáu. Bởi lẽ này, trai lành 
gái tốt trong hiện tại, vị lai, nghe lời tôi rồi, nên cố gắng 
tự tu thì mười phần hưởng trọn. 


Khi quỉ Vô thường không hẹn mà đến, thì thần hồn 
người chết vơ vẫn trong chỗ mịt mờ, chưa biết là có tội 
hay được phúc. Trong khoảng 49 ngày, thần hồn như 
ngây như điếc, hoặc ở tại các ty sở để chịu sự biện luận 
về nghiệp quả. Sau khi được xét xử xong, là theo 
nghiệp mà thọ sanh. Trong lúc chưa lường được đã chịu 
ngàn muôn sấu khổ, hà huống đọa vào ba nẻo dữ. 
Người chết ấy, lúc chưa được thọ sanh, trong khoảng 
bốn mươi chín ngày, lúc lúc đều mong người cùng máu 
mủ bà con tạo phúc để cứu vớt họ. Qua 49 ngày rồi thì 
tùy nghiệp mà thọ báo. Nếu là người có tội, thì phải trải 
qua trăm ngàn năm mà không có ngày giải thoát. Nếu 


108 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





là người phạm năm tội Vô gián (tội trọng), thì phải sa 
vào địa ngục ngàn kiếp, muôn kiếp, chịu nhiều khổ não 
vĩnh viễn. 

Lại nữa, này Trưởng giả, nếu quyến thuộc cốt nhục 
vì người tội lỗi mà làm lễ trai Tăng, tư trợ nghiệp đạo 
của họ, sau lúc họ mạng chung, thì lúc thiết lễ chưa 
xong cùng lúc đang làm lễ, chớ đem nước gạo, lá rau, 
vứt dưới đất, còn các thức ăn, nếu chưa dâng lên Phật 
và chư Tăng, thì chớ nên ăn trước. Trái lời mà ăn, cùng 
chẳng tính sạch ân cần, thì người chết không hưởng 
được phúc lục cứu bạt nào cả. Nếu tính cần, giữ gìn 
trong sạch trong việc dâng cúng Phật Tăng, thì người 
chết, trong bảy phần phúc đức, hưởng được một phần. 

Bởi cớ, này Trưởng giả, chúng sanh Diêm Phù, 
nếu năng vì cha mẹ, bà con mạng chung, thiết lễ trai 
Tăng cúng dường, hết lòng cầu khẩn, thì đôi đàng, kẻ 
sống người chết đều được lợi ích”. 

Lúc Bồ tát Địa Tạng nói mấy lời này, tại cung trời 
Đao Lợi, có trăm ngàn muôn ức na do tha quỉ thần cõi 
Diêm phù phát tâm Bồ để vô lượng. 

Trưởng giả Đại Biện vui mừng, nhận lãnh lời dạy 
của Bồ tát Địa Tạng, làm lễ rồi lui. 


Mật nghĩa: 
“Lợi ích tổn vong” có nghĩa là kẻ còn người chết 
đều được lợi ích. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 109 





Phẩm thứ bảy này chia làm hai phần. Phần thứ 
nhất nói về bổn phận của người sống đối với thân nhân 
mệnh chung. Nhưng không phải Phật dạy mà Bồ tát Địa 
Tạng bạch. Vậy chúng ta có thể hiểu: Cứ lấy tâm mà 
suy xét thì thấy cái lẽ đừng tạo thêm nghiệp làm nặng 
gánh cho người quá vãng. 

Hễ là chúng sinh thì sống trong vô minh, không 
một tư tưởng nào mà không trái với Chân lý (cử tâm 
động niệm, vô phi thị tội). Vì vậy cho nên, dù gặp 
duyên lành, phát tâm tu sửa, chẳng bao lâu rồi cũng 
thoái lui, không giữ vững cái nguyện ban sơ; trái lại, 
gặp dịp làm ác thì xuôi theo mà làm ác càng ngày càng 
nhiều, chẳng khác người gánh nặng mà đi dưới bùn lây, 
càng đi càng lún. 

Người gánh nặng sa lầy gặp duyên lành là được 
người hoặc chia xẻ hoặc thay mình mà gánh lại dầu đỡ 
cho ra khỏi chỗ nguy. Một khi khỏi nguy rồi, đừng trở 
lại chỗ bùn lầy nữa. 


Người làm ác gặp duyên lành là gặp hàng bạn tốt 
chỉ việc tu hành, rồi cũng phải như người gánh nặng mà 
đừng trở lại lối cũ nữa. 

Đến lúc gần chết nếu người ác trước không gặp 
duyên may như nói ở trên, thì thân quyến phải cố tạo 
phúc để làm nhẹ gánh nghiệp báo của kẻ lâm chung. 


110 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Sau khi người ác chết, nếu muốn họ nhẹ gánh nữa, 
thì nên thiết lễ trai Tăng, tụng Kinh, để thần hồn họ 
nghe lời Phật mà cải hối, chớ đừng giết trâu mổ lợn 
cúng tế, khiến cho gánh nghiệp báo của họ đã nặng lại 
nặng thêm, chẳng khác người đi xa, hành lý nặng nể lại 
thêm tuyệt thực mà phải gánh thêm một ít vật nữa. 


Những lẽ trên đây, nói ra rất dễ hiểu dễ nhận. 
Nhưng phải là Địa Tạng Bồ tát mới nói rõ được, nghĩa 
là phải những người có Tâm sáng suốt (minh châu) và 
cương quyết giải thoát (kim tích) mới nói được. Do đây 
mà Kinh đặt vào miệng Bồ tát Địa Tạng, tượng trưng 
cho tâm ấy, những lời vừa tóm tắt lại. 


Phần thứ hai là câu chuyện đối đáp giữa Trưởng 
giả Đại Biện và Bồ tát Địa Tạng. 


Đại biện là biện luận rộng ra thêm thông nghĩa lý. 
Và điểm đem ra biện luận ở đây là: Vì người chết mà tu 
các công đức, người chết sẽ được lợi ích gì và có được 
giải thoát không? 

Sau đây là lời đáp: 

Người ác lúc sắp mạng chung mà nghe được danh 
hiệu của Phật, của Bồ tát, thì được giải thoát. 

Chết rồi mà thân nhân làm việc phúc đức thì người 
chết cũng hưởng nhưng trong 7 phần có một, còn 6 phần 
về người sống. Ở đây, phải chăng ý Phật muốn dạy 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 111 





khéo người sống nên lo tu bồi công đức, vì nếu đợi đến 
chết mới hưởng công đức của thân nhân, thì chẳng có 
bao nhiêu. 

Tuy trong 7 phần hưởng được có I, sự hưởng thọ 
này còn tùy tâm chí thành chỉ khẩn của quyến thuộc. 

Vì người chết mà làm việc phúc đức, người chết 
hưởng mà kẻ sống cũng hưởng, cho nên gọi là lợi ích 
tổn vong. 


LILIL] 


112 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





PHẨM VII 


DIÊM LA VƯƠNG CHÚNG TÁN 
THÁN 


Lúc bấy giờ, trong núi Thiết vi, có vô lượng vua 
quỉ và vua Diêm La đồng lên cung trời Đao Lợi, đến 
chỗ đức Phật ở. Các vua quỉ ấy tên là: Ác Độc Quỉ 
vương, Đa Ác Quỉ vương, Đại Tránh Quỉ vương, Bạch 
Hổ Quỉ vương, Huyết Hổ Quỉ vương, Xích Hổ Quỉ 
vương, Tán Ương Quỉ vương, Phi Thân Quỉ vương, Điện 
Quang Qui vương, Lang Nha Quỉ vương, Đạm Thú Quỉ 
vương, Phụ Thạch Quỉ vương, Chủ Hao Quỉ vương, Chủ 
Họa Qui vương, Chủ Phước Qui vương, Chủ Thực Qui 
vương, Chủ Tài Quỉ vương, Chủ Súc Qui vương, Chủ 
Cầm Quỉ vương, Chủ Thú Quỉ vương, Chủ My Quỉ 
vương, Chủ Sản Qui vương, Chủ Mạng Quỉ vương, Chủ 
Tật Quỉ vương, Chủ HiỂM Quỉ vương, Tam Mục Quỉ 
vương, Tứ Mục Qui vương, Ngũ Mục Qui vương, Kỳ Lợi 
thất vương, Đại Kỳ Lợi thất vương, Kỳ Lợi xoa vương, 
Đại Kỳ Lợi xoa vương, A Na Tra vương, Đại ÀA Na 
Tra vương. 

Những đại Quỉ vương như trên, mỗi mỗi cùng trăm 
ngàn tiểu Quỉ vương, hết thảy đều ở cõi Diêm phù để, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 113 





33 é 


mỗi mỗi đều có “sở chấp”, “sở trụ”. Các Quỉ vương ấy 
cùng vua Diêm La, nương oai thần của Phật và sức 
mạnh của Bồ tát Địa Tạng, đồng đến cung trời Đao Lợi 
đứng qua một bên. 

Lúc ấy, vua Diêm La, quì gối chấp tay, bạch Phật 
nói rằng: 

- Thế Tôn! Tôi hôm nay, cùng các vua quỉ, nhờ 
oai thần của Phật và sức mạnh của Bồ tát Địa Tạng, 
mới đến được cung trời Đao Lợi này, và cũng vì chúng 
tôi đã gặt được lợi lành vậy. Tôi hôm nay có điều nghi 
nhỏ, dám hỏi Thế Tôn từ bi giải nói cho chúng tôi 
nghe. 

Phật nói với vua Diêm la: 

- Ông hãy nói đi, tôi sẽ vì ông mà nói. 

Lúc bấy giờ, vua Diêm la chiêm ngưỡng lễ bái đức 
Thế Tôn, cùng quay lại ngó Bồ tát Địa Tạng, rồi bạch 
Phật: 

- Bạch Thế Tôn, tôi xét thấy Bồ tát Địa Tạng, tại 
sáu đường luân hồi, dùng trăm ngàn phương tiện cứu độ 
chúng sanh tội khổ, không từ mỏi mệt. Thật Địa Tạng 
Bồ tát có những thần thông không thể nghĩ bàn vậy. 
Thế mà các chúng sanh thoát khỏi tội báo không bao 
lâu, lại sa vào nẻo ác. Bạch Thế Tôn, Bồ tát Địa Tạng 
có thần lực cứu độ không thể nghĩ bàn như thế, tại sao 


2 


chúng sanh không dừng bước ở yên trên đường lành, 


114 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





vĩnh viễn nắm lấy sự giải thoát? Cúi xin Thế Tôn giải 
nói cho tôi nghe. 

Phật bảo vua Diêm la: 

- Chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề, cứng đầu 
cứng cổ, khó dạy khó sửa. Trong trăm ngàn kiếp, Bồ tát 
Địa Tạng hằng lo cứu nhổ tội khổ cho những chúng sanh 
ấy để chúng sớm được giải thoát. Thậm chí những kẻ vì 
tội báo sa vào nẻo ác lớn, Bồ tát cũng dùng sức phương 
tiện, nhổ tận gốc rễ nghiệp duyên, khiến chúng tỉnh 
thức mà biết những việc của các đời trước. Chính vì 
chúng sanh Diêm Phù thói ác kết hợp nặng nề cho nên 
mới có việc hết ra rồi lại vào, ra vào quay mòng, làm 
cho Bồ tát phải mệt lo, trải qua nhiều kiếp, mới độ thoát 
được. Thí dụ như có người lầm đường về nhà, đi vào 
một con đường nguy hiểm, nơi ấy có nào quỉ dạ xoa, 
nào cọp, sói, sư tử, rắn rít, bọ cạp. Trong con đường 
nguy hiểm ấy, người lạc đường kia không bao lâu ắt sẽ 
ngộ độc. Có một người hiểu biết nhiều pháp thuật lạ, có 
thể trừ quỉ giải độc, chợt gặp người lầm đường trong lúc 
người này muốn sấn bước vào nẻo hiểm. Ông ta bèn 
kêu nói: “Bác kia ơi! Làm gì mà đi vào đường ấy? Bác 
có phép thuật nào trừ được các thứ độc mà lại dám ởi 
vào đó?” 

Người lầm đường, bỗng nghe lời hỏi, mới hay là 
mình sắp đi vào con đường nguy hiểm, bèn lập tức lui 
bước để ra khỏi chốn ấy. Khách sáng biết liền nắm tay 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 115 





người lầm đường dẫn ra khỏi nơi nguy hiểm để khỏi bị 
hại, thậm chí còn đưa đến đường tốt để được bình an, 
vui sướng, và nói rằng: “Này ông bạn mê muội ơi! Từ 
nay về sau, đừng đi trên con đường ấy nữa nhé! Đi vào 
đấy thì khó mà ra khỏi, lại con tổn thất tánh mạng nữa”. 
Người lầm đường nghe dặn, lòng hết sức cảm động. Lúc 
từ giã nhau, khách sáng biết lại dặn: “Có thấy người 
quen biết, thân quyến cùng kẻ đi đường, bất luận nam 
nữ, anh nên báo cho họ biết rằng trong đường ấy có 
nhiều ác độc, có thể làm mất tánh mạng, để họ khỏi tự 
chuốt cái chết”. 

Bởi Bồ tát Địa Tạng đầy đức đại từ bi, cho nên Bồ 
tát cứu nhổ tội khổ cho chúng sanh, mong cho chúng 
sanh được sanh về cõi Nhân, Thiên, hưởng sự sung 
sướng huyền diệu. Chúng sanh nào biết rằng đi trên con 
đường ác nghiệp là khổ, thì khi thoát khỏi nẻo ấy, vĩnh 
viễn không trở lại. Cũng như kẻ lầm đường, vào nơi 
nguy hiểm, gặp người sáng biết, dắt dẫn ra khỏi, vĩnh 
viễn không vào trở lại, rồi khi gặp người khác, lại 
khuyên người chớ bén mảng nơi ấy. Tự nhiên mà lìa cái 
nguyên nhân mê muội lạc đường, rồi không còn trở lại 
nữa. Nếu còn trở lại đi trên con đường ấy là còn mê 
lầm, chẳng thức tỉnh việc đã qua, quên mất con đường 
hiểm đã phải sa vào hoặc cái nạn gần mất tánh mạng. 
Những chúng sanh đã rơi vào nẻo ác, nếu đã được sanh 
về cõi Nhân Thiên mà còn trở lại đường ác, nghiệp 


116 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





chướng nặng nể, thì phải ở địa ngục mãi không lúc nào 
ra khỏi. 

Lúc bấy giờ, vua quỉ Ác Độc, chấp tay cung kính 
bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, chúng tôi, vua quỉ, đông không 
thể biết số, tại cõi Diêm phù, hoặc làm lợi ích, hoặc làm 
tốn hại loài người, không việc làm của quỉ vương nào 
giống quỉ vương nào. Nhưng vì nghiệp báo sai sử cho 
nên dòng họ tôi mới đi khắp thế giới nhiều dữ ít lành. Đi 
qua sân nhà người, hoặc thành, ấp, xóm làng, trại vườn, 
buồng, nhà, gặp đàn ông, đàn bà nào làm được một việc 
lành bằng đường tơ kẽ tóc, cho đến treo một lá phan, 
một bảo cái, dâng một cây hương con, dùng một đóa 
hoa nhỏ cúng dường tượng Phật và Bồ tát, hoặc đọc 
tụng Kinh quí, đốt hương cúng dường một bài kệ, chúng 
vua quỉ chúng tôi kính lễ những người ấy như kính lễ 
chư Phật trong ba đời hiện tại, vị lai và quá khứ. Chúng 
tôi còn ra lệnh cho các quỉ nhỏ, mỗi quỉ đều có sức 
mạnh lớn, cùng các thần thổ địa che chở cho những 
người ấy, chẳng cho việc dữ, tai nạn, bệnh ngặt, bệnh 
thình lình và những việc không vừa ý đến gần nhà họ ở, 
đừng nói là vào cửa. 

Phật khen vua qui: 

- Hay lắm! Hay lắm! Chúng ngươi và các vua 
Diêm La mà năng ủng hộ những trai lành, gái lành như 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 117 





vậy thì ta sẽ ra lệnh cho Phạm vương, Đế Thích che chở 
các ngươi. 

Lúc Phật nói mấy lời này, trong hội có một vua quÏ 
tên là Chủ mạng (chủ mạng sống) bạch Phật rằng: 

- Thế Tôn, nghiệp duyên căn bản của tôi là làm 
chủ mạng sống của loài người ở cõi Diêm Phù Để, giờ 
sanh, giờ chết của loài người đều do tôi định đoạt. Ai 
theo đúng lời nguyện căn bản của tôi thì được lợi ích 
lớn. Nhưng tại vì chúng sanh không thầm hiểu được ý 
tôi cho nên tự làm cho lúc sanh cũng như khi chết đều 
không được an. Tại sao thế? Người cõi Diêm Phù này, 
lúc mới sanh ra, bất luận trai gái, hoặc lúc sắp sanh, chỉ 
nên làm việc lành để thêm sự lợi ích cho nhà cửa và 
khiến cho thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn 
con được nhiều an vui và làm lợi ích cho bà con. Hoặc 
khi sanh con rồi, chớ nên sát hại (thú vật) để lấy phần 
ngon tươi cung cấp cho người mẹ, cũng chớ nên mời bà 
con đông đảo, rượu thịt khoản đãi, đờn ca xướng hát mà 
làm cho mẹ con chẳng đặng an vui. Tại sao vậy? Vì lúc 
sanh sản khó khăn, có vô số quỉ ác và ma quỉ chực ăn 
huyết đỏ. Do đây tôi mới sớm ra lệnh cho các thần trong 
nhà, trong cuộc đất, bảo hộ người mẹ và đứa trẻ mới 
sanh cho được an vui và lợi ích. Những người ấy, được 
an vui như thế, thì nên làm phước làm lành đáp ơn thổ 
địa. Trái lại, nếu sát hại thú vật, tụ hội bà con chè chén 


118 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





thì đó là tự mình gây tội lỗi phải tự chịu tai ương, mẹ 
con đứa trẻ sơ sanh phải có điều tổn hại. 

Lại nữa, đối với người cõi Diêm Phù bất luận hiển 
dữ, hễ họ đến lúc sắp chết, tôi đều muốn cho họ, sau khi 
chết rồi, không sa vào nẻo ác. Nếu là người đã tự tu căn 
lành, thì sức cứu độ của tôi được tăng thêm biết bao. 

Dầu là người làm lành của cõi Diêm Phù Đề, đến 
giờ mạng chung, còn có trăm ngàn quỉ thần của nẻo ác, 
hoặc biến làm cha mẹ, hoặc biến làm bà con, dắt dẫn 
vong linh người chết vào nơi nẻo ác. Người lành mà còn 
bị dắt dẫn như thế hà huống người lúc sống vốn quen 
làm ác. 

Bạch Thế Tôn, kẻ nam người nữ cõi Diêm Phù Đề, 
khi giờ chết sắp đến, thần thức mê muội, chẳng phân 
biệt được thiện ác, còn mắt tai thì không còn nghe thấy 
nữa. Bà con lúc ấy nên thiết lễ cúng dường lớn lao, đọc 
tụng Kinh báu, niệm danh hiệu chư Phật, Bồ tát. Tạo 
được thiện duyên này thì làm cho vong linh xa ha ác 
đạo được, các ma, quỉ, thần, đều phải thoái lui và giải 
tán. 

Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh, nếu lúc sắp chết 
mà nghe được một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ 
tát, hoặc nghe được một câu, một kệ của Kinh điển Đại 
thừa, thì theo chỗ tôi xét thấy, ngoại trừ 5 tội trọng, đều 
được giải thoát các ác nghiệp nhỏ mà lẽ ra phải làm cho 
họ sa đọa vào ác đạo. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 119 





Phật bảo Quỉ vương Chú Mạng: 

- Người có lòng từ lớn lắm mới phát được nguyện 
to như thế, là trong chỗ sanh tử, ủng hộ tất cả chúng 
sanh. Vậy trong đời vị lai, ngươi chớ nên thoái bước 
trong hạnh nguyện ấy, để cho chúng sanh, đến giờ sanh 
cũng như đến giờ chết, đều được giải thoát và an vui 
mãi mãi. 

Chủ Mạng Quỉ vương bạch Phật: 

- Xin Thế Tôn chớ lo, cho đến hết thân này, tôi 
luôn luôn ủng hộ chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, khiến 
cho họ, lúc sống, lúc chết đều được an vui. Chỉ nguyện 
có một điều, là lúc sống, lúc chết, chúng sanh tin giữ lời 
tôi, thì không bao giờ mà chẳng đặng giải thoát và thâu 
lượm nhiều sự lợi ích”. 

Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ tát Địa Tạng: 

- Quỉ vương này là người làm chủ mạng sống; ông 
ta từng trải qua trăm ngàn đời làm Đại Quỉ vương để 
ủng hộ chúng sanh trong lúc sống cũng như trong lúc 
chết. Thật ra đó là một vị Bồ tát, vì lời nguyện Từ bị, 
hiện thân Đại quỉ để ủng hộ chúng sanh, chớ không 
phải quỉ vậy. Về sau, quá một trăm bảy chục kiếp, Bồ 
tát ấy sẽ thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp 
tên An Lạc, thế giới gọi là Tịnh Trụ. Phật Vô Tướng 
sống lâu không biết bao nhiêu kiếp mà kể. Này Bồ tát 
Địa Tạng, sự tích của Đại Quỉ vương là như vậy, không 


120 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





làm sao nghĩ bàn cho được. Những hàng Trời, Người 
được Quỉ vương độ đông cũng không biết bao nhiêu mà 
nói. 

Mật nghĩa: 

“Diêm La vương chúng tán thán” nghĩa là: Các 
vua cõi Diêm La (âm phủ) khen ngợi. Khen ngợi al, 
khen ngợi điều gì? Khen ngợi người làm lành, người 
biết cúng dường Phật bảo, Pháp bảo. 

Những Quỉ vương (vua quÏ) nói trong phần đầu 
phẩm thứ tám, không phải những ma quỉ tin tưởng ở thế 
gian, mà là những tư tưởng, ý niệm của chúng ta, hay 
nói cho đúng là của những chúng sanh sống trong đen 
tối của ngu dốt đạo lý (vô minh) mà Kinh ví như địa 
ngục trong núi Thiết Vi. Toàn những tư tưởng, ý niệm 
của một người hợp thành tâm của người ấy. Tâm ai ác 
độc là người ấy có Ác độc Quỉ vương, tâm ai có nhiều 
ác là Đa ác Quỉ vương, tâm ai hay tranh chấp là có Đại 
tránh Quỉ vương, tâm ai muốn ăn tươi nuốt sống kẻ 
nghịch kẻ thù của mình, là có Bạch hổ, có Huyết hổ Quỉ 
vương. Tâm ai ưa xâu xé, là có Lang nha Quỉ vương 
(Quỉ vương có răng của chó sói); tâm ai chỉ nghĩ đến 
việc ăn uống, là có Chủ thực Quỉ vương: tâm ai chỉ 
hướng về chỗ tiền bạc, là có Chủ tài Quỉ vương: tâm ai 
hay thèm, hay tìm ngó, là có con quỉ ba mắt, bốn mắt 
trong lòng (Tam mục, Tứ mục Quỉ vương)... 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 121 





Quỉ thì phải ở địa ngục; tư tưởng ác xấu phải ở 
trong vô minh, trong địa ngục vô minh. Cớ sao qui lại 
lên cõi trời Đao Lợi là nơi dành cho bậc lành sạch 
được? 

Kinh dạy: Lên được là nhờ oai thần của Phật và 
sức mạnh của Bồ tát Địa Tạng. 

Phật là Giác, vậy nhờ oai thần của Phật là nhờ sự 
Giác ngộ. Địa Tạng, tượng trưng cho Tâm, vậy nhờ sức 
mạnh của Địa Tạng, là nhờ sức cương quyết giải thoát 
và sự sáng suốt của Tâm. 

Vậy nghĩa kín của đoạn Kinh này là: Nhờ sự cương 
quyết giải thoát của tự tâm mỗi người (Đia Tạng Bồ tát 
lực) và sự Giác ngộ, những “tư tưởng ác độc vì ngu 
muội” có thể đăng thiện, nghĩa là trở nên lành, và người 
có những tư tưởng ấy có thể góp mặt với đám người 
thuần thiện. 

Nhưng tâm ai không có những cơn ăn năn hối ngộ, 
cớ sao vừa ăn năn lỗi mình đó, rồi lại phạm tội nữa? Đó 
là nghĩa ẩn của câu hỏi: “Tai sao Bồ tát Địa Tạng hết 
sức cứu độ chúng sanh, mà chúng sanh, một khi đã được 
giải thoát tội lỗi, không chịu đứng yên trong đường lành, 
mà lại trở vào nẻo dữ?” 

Phật giải: Ấy tại vì chúng sanh cứng đầu cứng cổ, 
khó dạy, khó bảo. Và sở đĩ chúng sanh cứng đầu cứng 
cổ là vì đã nhiều đời nhiều kiếp kết nối nhiều tập quán 


122 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





làm ác làm sai. Bởi lẽ này, Bồ tát Địa Tạng phải dày 
công hóa độ nhiều kiếp mới giải thoát được. Nghĩa là 
chúng sanh phải tự mình cương quyết giải thoát và tu 
hành nhiều đời nhiều kiếp mới có kết quả. 

Trong thí dụ người lạc đường, người này tiêu biểu 
cho chúng sanh lạc lối, lẽ phải đi trên con đường êm 
đẹp của thiện nghiệp lại lầm vào nẻo ác, có nhiều độc 
hại. Gặp hàng tri thức (người biết đạo lý, sáng suốt, 
hoặc thầy, hoặc bạn, hoặc kinh, hoặc sách) chỉ cho thấy 
những độc hại ấy thì nên theo sự dìu đắt sáng suốt của 
tri thức mà ra khỏi mê đồ, đừng tái nhập mà bị hại. 
Chẳng những thế, một khi ra khỏi chỗ nguy, nên ngăn 
bảo những người khác, quen biết cũng như không quen 
biết, đừng để họ lầm lẫn như mình trước kia. 

Ra khỏi đường nguy mà còn trở lại rồi tật nào 
nghiệp nấy, vô minh thêm sâu dày thì khó mà ra khỏi sự 
hắc ám này. 

Nhưng tư tưởng, ý niệm của chúng ta đâu có cố 
định là thiện hay là ác. Tùy ta mà những qui làm hại sẽ 
trở thành những qui ủng hộ. Nói một cách khác, tùy ta 
mà những tư tưởng, ý niệm của chúng ta, trước dữ độc, 
sau trở nên hiền lành, không chiêu họa mà gọi sự phước 
đức đến với ta. Tùy ở chỗ chúng ta quày về với cái 
Thiện, với đạo đức: chỉ làm được một việc lành bằng sợi 
tơ sợi tóc, chỉ biết đốt một cây hương nhỏ, chỉ biết cúng 
Phật một đóa hoa con, cũng đủ rỒÌ. Nhưng đó mới là 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 123 





kính trọng Phật bảo. Còn phải biết kính trọng Pháp bảo, 
là đọc tụng và kính trọng Kinh điển là lời Phật dạy, để 
biết, để hiểu mà theo đó tu hành ăn năn sửa lỗi. 

Lại nữa, người đời ai không muốn “sanh thuận tử 
an”. Muốn được như lòng, thì đừng làm việc ác độc, giết 
gà mổ lợn ăn mừng ngày sanh, vì làm như thế là tạo 
nghiệp ác cho đứa trẻ mới sanh. Khi chết, cũng đừng vật 
trâu ngã bò cúng tế mà làm nặng gánh kẻ ra đi mà nên 
tụng kinh niệm Phật cho vong linh thức tỉnh mà xa ha 
nẻo ác. 


124 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





PHẨM IX 
XƯNG PHẬT DANH HIỆU 


Lúc bấy giờ, Bồ tát Địa Tạng bạch Phật nói rằng: 

- Bạch Thế Tôn, tôi nay xin vì chúng sanh trong 
đời vị lai, nói về sự lợi ích của sự xưng danh hiệu Phật, 
để trong chỗ sanh, tử, họ được lợi ích lớn. Cúi xin Thế 
Tôn nghe lời tôi nói. 

Phật bảo Bồ tát Địa Tạng: 

- Ông nay muốn dấy từ bi cứu bạt tất cả chúng 
sanh tội khổ trong sáu đường mà nói sự khó nghĩ bàn, 
thì bây giờ đây chính là lúc nên nói. Vậy hãy nói mau 
đi, vì Ta sắp vào Niết bàn, để cho ông sớm tròn nguyện 
của ông, còn ta cũng khỏi lo âu cho tất cả chúng sanh 
trong hiện tại và vị lai. 

Bồ tát Địa Tạng bạch Phật nói rằng: 

- Bạch Thế Tôn, trong quá khứ cách nay vô lượng 
vô số kiếp, có một đức Phật ra đời, hiệu là Vô Biên 
Thân Như Lai. Nếu có kẻ nam, người nữ nào, nghe danh 
Phật, tạm sanh lòng cung kỉnh, thì liền được thoát khỏi 
tội nặng của bốn mươi kiếp sanh tử, hà huống đắp, vẽ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 125 





hình tượng Phật rồi cúng dường, khen ngợi, thì phúc đức 
thu lượm được vô lượng vô biên. 

Lại nữa, trong thời xưa cách nay một số kiếp nhiều 
như cát sông Hằng, có một đức Phật ra đời, hiệu là Bảo 
Thắng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe danh 
hiệu của đức Phật này và trong khoảnh khắc phát tâm 
quy y, thì người ấy, trên đường Vô thượng giác, vĩnh 
viễn không hề lui bước. 

Lại nữa, trong thời xưa, có một đức Phật xuất thế, 
hiệu Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có kẻ nam người 
nữ nào được danh hiệu của Phật lọt vào tai, thì người ấy 
sẽ được sanh trở về cõi trời Lục Dục một ngàn lần, hà 
huống hết lòng xưng niệm. 

Lại nữa, trong thời xa xưa không thể nói là cách 
nay bao nhiêu vô lượng kiếp, có một đức Phật xuất thế, 
hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ 
nào nghe danh Phật rồi một lòng qui y, thì người ấy gặp 
được vô lượng chư Phật xoa đầu thọ ký. 

Lại nữa, trong thời quá khứ, có một đức Phật xuất 
thế, hiệu là Câu Lưu Tôn. Nếu có kẻ nam người nữ nào 
nghe danh Phật, hết lòng chiêm ngưỡng và lễ bái hoặc 
tán thán (khen ngợi) thì người ấy trong Kiếp Hiển ngàn 
Phật ra đời được làm Phạm vương và được thọ ký quả 
Phật. 


126 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Lại nữa, trong thời quá khứ, có đức Phật xuất thế, 
hiệu là Tỳ Bà Thi. Nếu có kể nam người nữ nào nghe 
danh Phật thì vĩnh viễn không rơi vào ác đạo mà thường 
sanh về cõi Người, cõi Trời, hưởng sự khoái lạc huyền 
diệu và tốt đẹp hơn hết. 


Lại nữa, trong thời quá khứ, cách nay vô lượng vô 
số kiếp nhiều như cát sông Hằng, có một đức Phật ra 
đời, hiệu là Đa Bảo Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ 
nào nghe danh Phật, thì cuối cùng không đọa vào nẻo 
ác, thường ở cõi Trời hưởng sự vui sướng nhiệm mầu 
hơn hết. 


Lại nữa, trong thời quá khứ, có một đức Phật ra 
đời, hiệu Bảo Tướng Như Lai. Nếu có kể nam người nữ 
nào nghe được danh Phật, sanh lòng cung kính, thì người 
ấy không bao lâu được quả A La Hán. 


Lại nữa, trong thời xa xưa, cách nay vô lượng kiếp, 
có một đức Phật ra đời, hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. 
Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe danh Phật, thì thoát 
khỏi tội lỗi của một trăm đại kiếp sanh tử. 

Lại nữa, trong thời quá khứ, có một đức Phật ra 
đời, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có kẻ 
nam người nữ nào nghe danh Phật, thì người đó gặp chư 
Phật nhiều như cát sông Hằng vì họ mà rộng nói Pháp, 
nhờ đó mà người ấy thành quả Bồ đề (trở thành giác 
ngộ). 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 127 





Lại nữa, trong thời quá khứ, có Phật Tình Nguyệt, 
Phật Sơn Vương, Phật Trí Thắng, Phật Tịnh Danh 
Vương, Phật Trí Thành Tựu, Phật Vô Thượng, Phật 
Diệu Thanh, Phật Mãn Nguyệt, Phật Nguyệt Diện v.v... 
nhiều Phật như vậy không thể kể xiết. Tất cả chúng 
sanh trong hiện tại, vị lai, hoặc Trời, hoặc người, hoặc 
nam, hoặc nữ, nếu chỉ niệm được danh hiệu của một 
Phật, thì được công đức vô lượng, hà huống niệm nhiều 
danh Phật. Những chúng sanh ấy, lúc sanh, lúc chết, tự 
được lợi ích lớn, rốt cuộc chẳng đọa vào nẻo ác. 

Nếu đến lúc gần chết mà trong nhà quyến thuộc, 
dầu là một người thôi, vì người bệnh hấp hối, lớn tiếng 
niệm một danh hiệu Phật, thì người sắp chết trừ được tội 
lớn Ngũ vô gián, còn dư bao nhiêu nghiệp báo khác 
cũng được tiêu diệt. Năm tội lớn Vô gián ấy, tuy hết sức 
là nặng nể, dầu trải ức kiếp vẫn không ra khỏi, sẽ lần 
hồi tiêu diệt, nhờ lúc sắp chết có người niệm danh hiệu 
Phật. Gần chết, nhờ người niệm Phật mà còn được đại 
lợi như thế, hà huống tự mình xưng danh Phật, tự mình 
nhớ nghĩ đến Phật, trong trường hợp này thì được vô 
lượng phúc đức, diệt trừ vô lượng tội khổ. 

Địa Tạng bổn hạnh 

Thệ nguyện hoằng thâm 

Minh châu, Tích trượng độ chúng sanh 


S° ˆ ^ˆ^ ` 
Địa ngục khổ vô cùng 


128 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Tỉnh tấn kiền thành 
Miễn đọa khổ trầm luân 
Nam mô Thường trú thập phương Pháp 


LILIL] 


Hạnh riêng của Địa Tạng 

Là lời thệ nguyện rộng sâu 

Gậy vàng ngọc sáng, độ chúng sanh 
Khổ ở địa ngục không cùng 

Vậy nên tỉnh tấn, kiền thành 

Để khỏi đọa vào biển khổ nổi chìm 


Nam mô Thường trú Thập phương Pháp 


Mật nghĩa: 

Tên của phẩm thứ chín là: Xưng Phật danh hiệu. 
Nghĩa: Xưng tên của chư Phật. 

Tất cả chư Phật nói trong Kinh đều thuộc về thời 
xưa và cách nay không biết bao nhiêu triệu ức năm mà 
nói. Vậy nên hiểu là không phải những Phật có lịch sử, 
mà toàn là những danh hiệu tượng trưng. 

Ai nghe danh hiệu của Phật là người ấy đã biết có 
cái Vô biên, tức là cái Tuyệt đối hay Đạo. Biết Đạo rồi 
thì phải nghĩ đến cái quí của Đạo, một cái quí mà không 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 129 





bảo vật nào ở thế gian bằng. Đó là nghĩa cửa Bảo 
Thắng. Ba đấu ma là phiên âm cửa Phạn ngữ Padma, 
nghĩa là hoa sen đổ. Nhớ Đạo, quí Đạo, tất phải giữ giới 
và được thanh tịnh, tiêu biểu bởi hoa sen. Làm được 
người thanh tịnh rồi, thì trong hàng chúng sanh, đó là 
một sư tử, với nghĩa là có sức mạnh tinh thần hơn người. 
Rồi theo gương các Phật xưa (Câu Lưu Tôn, Tỳ Bà Thi) 
mà tu thiện nghiệp, sẽ được nhiều đức tánh (Đa Bảo). 
Tâm thanh tịnh lại thêm nhiều đức hạnh, thân tướng sẽ 
đổi, con người tu hành trong giai đoạn này sẽ “phát 
tướng” (Bảo Tướng), kế đó xuất gia, khoác áo ca sa (Ca 
sa Tràng). 

Với sức tiến tu, trí huệ khai mở (Đại Thông Sơn 
Vương) và lần lượt mà được tâm yên tịnh như vâng 
nguyệt sáng, tâm an định (Sơn vương), trí huệ hơn người 
(Trí thắng), không còn bị danh tướng mê hoặc (Tịnh 
Danh), trí huệ giúp cho thành tựu quả giác ngộ giải 
thoát (Trí Thành Tựu), đạt đến sự Giác ngộ vô thượng, 
nghe được tiếng huyển diệu của chân Tâm (Diệu 
Thanh) và rốt hết đến chỗ hoàn toàn (la Perfection) mà 
Kinh tượng trưng bằng Mãn Nguyệt, Diện nguyệt: Mặt 
trăng đầy, Mặt trăng tròn. Đầy và tròn là hoàn toàn vậy. 

Ý Kinh ở đây dạy chúng sanh phải bỏ những nhớ 
nghĩ của thế gian mà nhớ nghĩ đến Đạo và những hạnh 
cần phải tu tập để đạt đến sự Giác ngộ, Thanh tịnh và 
Giải thoát hoàn toàn. 


130 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





LÍ} 4|] 


QUYỂN HẠ 


PHẨM X 


HIỆN LƯỢNG BỐ THÍ 
CÔNG ĐỨC DUYÊN 


Lúc bấy giờ, Đại Bồ tát Địa Tạng, vâng theo oai 
thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quì gối chấp tay, 
bạch Phật nói rằng: 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 131 





- Thế Tôn, trong đường nghiệp của chúng sanh, tôi 
thấy hiệu lực và trọng lượng của việc bố thí có nhẹ, có 
nặng: có sự bố thí làm cho một đời hưởng phước, có sự 
bố thí khác làm cho mười đời hưởng phước, hoặc trăm 
đời, ngàn đời hưởng những phước đức và lợi lạc lớn lao. 
Tại sao có sự sai khác như vậy? Cúi xin Thế Tôn vì tôi 
nói cho nghe. 

Lúc bấy giờ, Phật bảo Bồ tát Địa Tạng: 

- Ta nay, nơi cung trời Đao Lợi có tất cả hội họp, 
nói về sự nặng nhẹ công đức bố thí. Ngươi hãy nghe kỹ, 
{a vì ngươi mà nói. 

Địa Tạng bạch nói: 

- Vì tôi có chỗ nghĩ về điều này, nên nguyện vui 
nghe lời Phật dạy. 

Phật bảo Bồ tát Địa Tạng: 

- Ở Nam Diêm Phù Đề, những bậc vua chúa, tể 
tướng đại thần, đại trưởng giả, đại Sát Lợi, đại Bà La 
Môn, nếu gặp những người hết sức nghèo khổ bần cùng, 
đến những người ốm yếu, tàn tật, câm ngọng, điếc, ngu 
si, đui mù tất cả những kẻ không lành lẽ như vậy thì 
trong lúc muốn bế thí, nếu được đầy đủ từ bi, đoái 
xuống mỉm cười, tự mình đứng ra cho khắp cả mọi 
người, hoặc sai người khác đứng cho mà tự mình dùng 
những lời êm ái mà an ủi, những bậc vua chúa giàu 
sang ấy được phần phước lợi tương đương với công đức 


132 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





bế thí cho chư Phật nhiều như cát một trăm sông Hằng. 
Cớ sao vậy? Bởi vì những bậc vua chúa giàu sang ấy, 
đối với hạng người nghèo thấp và tàn tật thiếu tai, thiếu 
mắt... đã phát tâm từ bi (thương xót) lớn. Vì lẽ này mà 
có sự báo ứng về phước lợi như thế. Trong trăm ngàn 
đời (về sau) họ thường được đấy đủ bảy báu, huống chi 
là quần áo thức ăn món uống và vật dụng. 

Lại nữa, này Địa Tạng, nếu đời sau, những bậc vua 
chúa, tẾ tướng... Bà La Môn nào mà gặp chùa tháp 
Phật, hoặc hình tượng Phật, cho đến hình tượng của chư 
Bồ tát, Thanh văn, Bích chi Phật mà biết tự mình lo toan 
sửa soạn, cúng dường, bố thí, thì những bậc sang giàu ấy 
sẽ được ba kiếp làm Đế Thích trên trời, hưởng sự vui 
sướng nhiệm mầu. Nếu những bậc giàu ấy biết đem 
những phước lợi bố thí mà hồi hướng cho chúng sanh 
trong pháp giới, thì trong mười kiếp được làm Đại Phạm 
Thiên Vương. 

Lại nữa, này Địa Tạng, nếu trong đời sau, có 
những bậc vua chúa... Bà La Môn nào mà gặp chùa 
tháp xưa của Phật dẫn đến Kinh, tượng Phật trong tình 
trạng hư nát, bể sập mà biết phát tâm tu bổ hoặc tự 
mình lo liệu, hoặc khuyến khích người khác lo liệu, chí 
trăm ngàn người kết duyên làm việc bố thí, thì những 
Quốc vương... Bà La Môn ấy, trong trăm ngàn đời, 
thường được làm Chuyển luân vương. Còn những người 
cùng bố thí với các bậc giàu sang đó, thì trong trăm 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 133 





ngàn đời, thường làm vua các nước nhỏ. Lại nếu trước 
những chùa tháp tu bổ mà biết phát tâm hồi hướng công 
đức (cho pháp giới chúng sanh) thì những bậc vua 
chúa... Bà La Môn và những người cùng làm việc bố 
thí, tất cả đều đặng thành Phật hết, bởi quả báo ấy rộng 
lớn không lường, không ranh giới. 

Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có bậc 
vua chúa cùng Bà La Môn nào thấy người già cả, đau 
ốm cùng kẻ phụ nữ sanh để mà biết phát đại từ tâm 
trong khoảnh khắc, đem thuốc men, cơm nước, mềễn 
chiếu, bố thí cho những người thiếu thốn kia được an 
vui, thì họ hưởng được nhiều phước lợi không thể nghĩ 
bàn: trong một trăm kiếp, thường làm Tịnh cư Thiên 
chủ; trong hai trăm kiếp, thường làm Lục dục Thiên 
chủ; chung cuộc thành Phật, vĩnh viễn không rơi vào ác 
đạo, thậm chí trong trăm ngàn đời, tai không nghe tiếng 
khổ. 

Lại nữa, này Địa Tạng, nếu trong đời sau, có bậc 
vua chúa cùng Bà La Môn nào mà làm được việc bố thí 
như vừa nói, thì những bậc sang giàu ấy thu lượm được 
nhiều phước đức vô lượng. Nếu lại biết hồi hướng 
những phước đức ấy, bất luận nhiều ít, thì chung cuộc sẽ 
thành Phật, đừng nói là quả báo làm Đế Thích, Phạm 
Thiên hay Chuyển luân vương. 

Bởi các lẽ trên, này Địa Tạng, nên rộng khuyên 
người học bố thí như thế. 


134 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có trai 
lành gái tín, ở trong Phật Pháp, gieo những căn lành nhỏ 
nhít như cọng lông, sợi tóc, hột cát, hột bụi, thì phước lợi 
lãnh được không thể lấy gì mà thí dụ được. 

Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có trai 
lành gái tín nào mà gặp kinh điển Đại thừa, hoặc lóng 
nghe được một kệ một câu rồi ân cần phát tâm ca ngợi, 
cung kính, bố thí, cúng dường, thì những người ấy thu 
lượm được nhiều quả báo lớn vô lượng, vô biên. Nếu 
biết hồi hướng cho chúng sanh trong pháp giới thì phước 
đức không thể lấy øì thí dụ được. 

Lại nữa, này Địa Tạng, nếu trong đời vị lai, có trai 
lành gái tín nào gặp chùa tháp của Phật, kinh điển Đại 
thừa mà biết bố thí, cùng dường, chiêm lễ, ca ngợi, chấp 
tay cung kính, nếu chùa tháp, kinh điển còn mới; hoặc 
tu bổ, sửa chữa, do tự sức mình hoặc khuyến khích 
nhiều người cùng phát tâm với mình, thì những trai lành 
gái tín ấy trong ba mươi đời, thường làm vua các nước 
nhỏ, còn chính người “đàn việt” (chủ xướng việc bố thí) 
thường làm vua đại quốc, lại đem pháp lành giáo hóa 
các vua nước nhỏ. 

Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có trai 
lành gái tín nào mà biết đứng trong Phật Pháp gieo 
những căn lành, như bố thí cúng dường, tu bổ chùa tháp, 
sửa sang kinh điển, dầu nhỏ nhít như một sợi lông, một 
hột bụi, một hột cát, một giọt nước, rồi lại đem những 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 135 





việc lành ấy mà hồi hướng cho chúng sanh trong pháp 
giới, thì những người lập nên các công đức ấy sẽ hưởng 
được sự vui sướng nhiệm mầu trong trăm ngàn đời sống. 
Nếu chỉ hồi hướng cho quyến thuộc nhà mình, hoặc giữ 
để làm lợi ích cho tự thân, thì quả báo sẽ là ba đời vui 
sướng, làm một mà hưởng muôn vậy. 

Này Địa Tạng, nhân duyên của sự bố thí là như 
vậy. 

Mật nghĩa: 

Phẩm này nói về hiệu lực và trọng lượng của sự bố 
thí, tức là chỉ cho chúng ta thấy phải bố thí như thế nào 
mới có kết quả tốt và nhiều. 

Ai cũng có thể làm việc bố thí nghĩa là cho, như 
gặp đói cho ăn, gặp rách cho mặc, gặp đau cho thuốc..., 
nhưng thường có hai lối cho. Một là cho mà lòng kiêu 
hãnh, tay vứt đồng tiền bát gạo, như để rảnh một sự 
phiền phức. Một là vì lòng thật thương xót cho nên tay 
trao thân ái, miệng nói lời an ủi, khiến người nhận 
không hổ thẹn mà vui mừng. Kinh dạy phải cho theo lối 
thứ hai này: Người cho phải “cụ đại bi tâm, há tâm hàm 
tiếu, thân thủ biến bố thí, hoặc sử nhân thí, nhuyển ngôn 
ủy dụ..”. Nghĩa là: trong lòng phải đầy đủ niễềm thương 
xót, hạ thấp lòng mình, tức đừng xem mình cao người 
thấp, miệng nở nụ cười, tự tay trao tặng vật cho, hay dầu 
có sai người khác cho thế cho mình, tự mình phải có 


136 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





những lời mềm dịu để an ủi người bần khổ. Vậy cái quí 
không ở vật cho ra, mà ở lối cho. Phải cho với lòng 
thương xót, phải tươi cười và biết trọng người thọ lãnh 
vật cho. Cho như thế mới có phước đức. 

Bố thí như trên, gọi là tài thí, nghĩa là dùng tiền 
bạc, vật dụng mà cấp cho người khác. 

Còn một lối bố thí khác nữa, gọi là pháp thí. 

Pháp thí là xuất tiền của hỗ trợ cho Phật Pháp 
trường tổn, giữ gìn ánh sáng Chân lý để soi đường giác 
ngộ giải thoát cho mọi người, mọi chúng sanh. Bố thí về 
phương diện này gồm có việc xây dựng chùa dựng tháp, 
tô đắp hình tượng chư Phật, Bồ tát, Thanh văn, in Kinh 
ấn tống. Nếu gặp chùa tháp, hình tượng, kinh điển hư 
hoại thì xuất tiền tự tu bổ, sửa sang, ¡n lại, hoặc không 
đủ sức thì hô hào cho nhiễu người cùng phát tâm tu bổ 
với mình. 

Nhưng bố thí như thế chưa đủ. Phải vừa biết tu bổ 
sửa sang chùa tháp hình tượng, kinh điển, phải vừa thêm 
cung kính, chiêm bái chùa tháp, hình tượng và tụng đọc 
kinh điển, dầu là một bài kệ, một câu vắn tắt. 

Trọng Phật mà không nghe Pháp thì chưa phải là 
đệ tử chân chính của Phật. Vì không nghe Pháp thì làm 
sao tu hành theo lời Phật dạy được? Mà không tu hành 
theo lời Phật thì sống mãi trong vô minh, không bao giờ 
giải thoát là mục tiêu của lời Phật dạy. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 137 





Lại nữa, muốn cho việc bố thí, dầu tài thí, dầu 
pháp thí, đem lại phước đức vô lượng, vô biên, điều 
kiện cần thiết là đừng sanh tâm tham lam tư riêng mà 
muốn giữ cho mình riêng hưởng. Trái lại, tạo được bao 
nhiêu công đức bố thí, đều nên phát tâm “hồi hướng” 
nghĩa là nhường cho toàn thể chúng sanh trong pháp 
giới. Có hồi hướng như thế, phước đức quả báo mới to. 
Tại sao? Tại lẽ không riêng giữ cho mình là mình đã 
diệt lòng tham và khi lòng tham đã diệt, sự giải thoát 
mới hoàn toàn. 

Phước đức to là ở chỗ này. 


138 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





PHẨM XI 
ĐỊA THÂN HỘ PHÁP 


Lúc bấy giờ, Thần đất Kiên Lao bạch Phật nói: 

- Thế Tôn, tôi từ xưa đến nay, đã chiêm bái, đẳnh 
lễ không biết bao nhiêu Bồ tát, vị nào cũng là thân 
thông, trí tuệ, rộng độ chúng sanh, không thể nghĩ bàn 
được. Riêng Bồ tát Địa Tạng có lời thệ nguyện sâu 
nặng không Bồ tát nào bằng. Bạch Thế Tôn, Bồ tát Địa 
Tạng có nhân duyên lớn với cõi Diêm Phù Đề. Như các 
Bồ tát Văn Thù, Phổ Hiển, Quán Âm, Di Lặc, tuy cũng 
hóa trăm ngàn thân hình để độ chúng sanh trong sáu 
nẻo, lời nguyện của các vị vẫn có chỗ chấm dứt. Còn 
trong chỗ giáo hóa chúng sanh sáu nẻo, Bồ tát Địa Tạng 
có phát lời nguyện lâu dài một số kiếp nhiều như cát 
của trăm ngàn ức sông Hằng. 

Bạch Thế Tôn, tôi xét thấy chúng sanh nào, trong 
thời vị lai cùng hiện tại đây mà biết, tại chỗ mình ở, 
trên miếng đất trong sạch phía Nam, lấy đất, đá, trúc, 
gỗ xây dựng một gian nhà, trong thờ hình tượng Bồ tát 
Địa Tạng, hoặc đắp vẽ, hoặc đúc bằng vàng, bạc, đồng, 
sắt, đốt nhang cúng dường, chiêm lễ, tán thán, thì nơi 
chỗ người đó ở, có mười điều lợi ích. Mười điều ấy như 
thế nào? 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 139 





- Một là đất đai mầu mỡ, 

- Hai là nhà cửa bình an, 

-_ Ba là người chết về trời, 

- Bốn là kẻ sống lợi ích, 

- Năm là cầu gì được nấy, 

- Sáu là khói họa nước lửa, 

- Bảy là hư hao trừ sạch, 

- Tám là dứt hết ác mộng, 

- Chín là ra vào có chư Thần hộ vệ, 

- Mười là thường gặp Thánh nhơn. 

Bạch Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng 
trong hiện tại, nếu biết, ngay nơi chỗ mình ở, cúng 
dường Bồ tát Địa Tạng như đã nói, thì được sự lợi ích 
như trên ”. 

Thần Kiên Lao lại bạch Phật: 

- Trong đời về sau, những trai lành gái tín nào mà 
nơi chỗ họ ở, có bộ Kinh này và hình tượng Bồ tát Địa 
Tạng, lại biết tụng Kinh và cúng dường Bồ tát, thì ngày 
đêm, tôi sẽ tự lấy thần lực của tôi mà che chở cho 
những người ấy, khiến cho họ khỏi nạn nước, lửa, cướp, 
giặc, nạn to, nạn nhỏ, nói tóm, tất cả việc không may 
đều tiêu diệt hết. 

Phật bảo Thần Kiên Lao: 


140 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





- Thần lực của ngươi to lớn, không thần lực của 
thần nào sánh bằng. Tại sao vậy? Đất đai cõi Diêm Phù 
Đề trông cậy vào sự hộ vệ của ngươi, thậm chí cỏ cây, 
cát đá, lúa mè, tre lau, gạo thóc, các thứ châu báu, từ 
đất mà có ra, đều do sức của ngươi tất cả. Nay lại gánh 
lấy việc nêu cao sự lợi ích cúng dường Bồ tát Địa Tạng, 
thì công đức và thần thông của ngươi trội hơn trăm ngàn 
lần công đức và thần thông của các thần tầm thường. 

Này Thần Kiên Lao, nếu trong đời về sau có trai 
lành gái tín nào cúng dường Bồ tát Địa Tạng cùng 
chuyển đọc Kinh này, chỉ cứ một việc tu hành theo Kinh 
Địa Tạng Bổn Nguyện, thì ngươi lấy thần lực vốn có mà 
ủng hộ những người đó, đừng để tất cả những tai hại 
cùng những việc không vừa lòng lọt vào tai, hà huống 
để cho họ gặp nạn. Chẳng phải một mình ngươi ủng hộ 
những trai lành gái tín đó, mà còn có quyến thuộc của 
Phạm Thiên, Đế Thích, của chư Thiên ủng hộ họ nữa. 

Tại sao được các Thánh Hiền ấy ủng hộ như vậy? 
Là vì do sự chiêm bái lễ kỉnh hình tượng Địa Tạng Bồ 
tát và chuyển đọc Kinh Bồ tát Bổn Nguyện mà tự nhiên 
chung cuộc xa ha biển khổ, chứng quả an lạc Niết bàn. 
Bởi lẽ này mà được sự ủng hộ lớn lao vậy. 


Mật nghĩa: 


Địa Thần là vị thần làm chủ cai quản mặt đất, như 
Hà thần là thần cai quản sông ngồi. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 141 





Hộ pháp là ủng hộ, bảo vệ Chánh Pháp. 

Kiên Lao có nghĩa là vững bền lao nhọc. 

Vậy Địa Thần Kiên Lao ở đây có nghĩa ẩn là: sức 
tu hành vững bền trì chí của những tâm hồn (địa) biết 
quay về phụng sự Chân tâm cúng dường Địa Tạng và 
thi hành lời Kinh dạy, chuyển đọc tôn Kinh. 

Trong câu so sánh lời thệ nguyện của các Bồ tát 
Văn Thù, Phổ Hiển, Quan Âm, DI Lặc, với lời thệ 
nguyện của Địa Tạng, ý Kinh muốn nói: Phải có Trí huệ 
(Văn Thù), Hạnh nguyện (Phổ Hiển), Đại bi (Quán Âm) 
và Đại từ (DI Lặc) mới cứu độ chúng sanh, hay nói đúng 
hơn, chúng sanh muốn tự cứu độ phải có bốn đức vừa 
kể, tỷ như có bốn Bồ tát kể trên theo cứu vớt. Nhưng 
nếu thiếu Bồ tát Địa Tạng, tức thiếu sự cương quyết, thì 
dầu có Trí huệ, Đại hạnh, Đại bi, Đại từ, người tu hành 
khó mà giải thoát. Nói một cách khác: lòng cương quyết 
tu hành, không nệ gian lao là điều kiện tất yếu. Do đây 
Kinh nói: “Trong việc cứu độ chúng sanh có thệ nguyện 
của Bồ tát Địa Tạng là thâm trọng hơn cả” vì có cương 
quyết tu hành, nhiên hậu trí huệ đại hạnh, đại từ, đại bi 
mới phát sanh. 

Muốn chí cương quyết thành tựu, phải vững bền 
trong chỗ lao nhọc. Đó là vị thần Kiên Lao. 

Muốn cho trên mặt đất có cây có cổ, có lúa có gạo, 
phải kiên lao, nghĩa là phải dày công cày cấy, tưới bón. 


142 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Muốn trên miếng đất của tâm (tâm địa) có những cây 
công đức cũng phải nhọc nhằn bền vững, phải được thần 
Kiên Lao ủng hộ, trong việc tin tưởng ở sức mạnh của tự 
tâm mình (Địa Tạng) và thực hành những lời dạy trong 
Kinh này. Bằng thiếu kiên lao, nay làm mai bỏ, thì kết 
quả sẽ như người làm ruộng làm vườn thiếu công vun 
tưới. 

Thần Kiên Lao ở đây là Tinh Tấn Ba la mật trong 
Lục ba la mật vậy. 

Lại nữa, hễ cố công tinh tấn trên đường tu hành thì 
tự bao nhiêu ác sự như tai nạn, đao binh, nước lửa, sẽ 
nhờ sức hộ vệ của chư Thiên, của Long thần Hộ pháp 
mà tiêu diệt, người tu hành sống trong an lành và cùng 
với gia quyến được nhiều lợi ích. 

Lẽ này dễ hiểu. Nho gia có câu: Thiện hữu thiện 
ứng, người hiển bao giờ cũng gặp việc hay. Cương 
quyết tu hành, tốt, nhưng cần phải kiên lao. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 143 





PHẨM XI 


KIẾN VĂN LỢI ÍCH 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn, từ trên đẳnh đầu, phóng ra 
trăm ngàn muôn ức đạo hào quang gọi là bạch hào, đại 
bạch hào, thụy hào, đại thụy hào, ngọc hào, đại ngọc 
hào, tử hào, đại tử hào, thanh hào, đại thanh hào, bích 
hào, đại bích hào, hồng hào, đại hồng hào, lục hào, đại 
lục hào, kim hào, đại kim hào, khánh vân hào, đại 
khánh vân hào, thiên luân hào, đại thiên luân hào, bảo 
luân hào, đại bảo luân hào, nhật luân hào, đại nhật luân 
hào, nguyệt luân hào, đại nguyệt luân hào, cung điện 
hào, đại cung điện hào, hải vân hào, đại hải vân hào... 
Từ trên đảnh đầu phóng các thứ hào quang ấy xong, 
Thế Tôn phát tiếng vi diệu, bảo các đệ tử, Thiên Long 
bát bộ, hàng người và chẳng phải hàng người: 

- Hãy nghe ta hôm nay, nơi cung trời Đao Lợi, ca 
ngợi những sự lợi ích không thể nghĩ bàn của Bồ tát Địa 
Tạng trong đám Trời Người. Những lợi ích ấy cao hơn 
nguyên nhân làm Thánh, là nguyên nhân chứng mười 
quả Bồ tát (Thập địa sự), là nguyên nhân chung cuộc 
không thoái bước trên đường Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác . 


144 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Lúc Phật nói những lời ấy, trong hội có một Bồ tát 
danh gọi Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy, quì gối 
chắp tay, bạch Phật nói: 

- Thế Tôn, Bồ tát Địa Tạng, lòng đầy đại từ đại bị, 
thương xót chúng sanh tội khổ, nơi muôn ức thế gIỚI, 
hóa ngàn muôn thân với bao nhiêu công đức và oai thần 
mạnh mẽ không thể nghĩ bàn, tôi đã từng nghe Thế Tôn 
và mười phương vô lượng chư Phật khác đều một lòng 
khen ngợi. Vì duyên cớ nào mà chư Phật trong quá khứ, 
hiện tại và vị lai dường như không nói hết công đức của 
Bồ tát Địa Tạng vậy? Mới đây lại còn nghe Thế Tôn 
ngỏ với đại chúng là Thế Tôn muốn nêu cao những sự 
lợi ích của Bồ tát Địa Tạng nữa. Cúi xin Thế Tôn, vì tất 
cả chúng sanh trong hiện tại và vị lai, nêu cao những 
việc không thể nghĩ bàn của Bồ tát Địa Tạng, để cho 
Thiên Long bát bộ nghe biết mà chiêm lễ, được phước. 

Phật bảo Bồ tát Quán Thế Âm: 

- Ông có đại nhân duyên nơi thế giới Ta bà: dầu 
Trời, dầu Rồng, dầu trai, dầu gái, dầu thần, dầu qui, 
thậm chí chúng sanh tội khổ trong sáu nẻo luân hồi, ai 
là kể nghe đến tên ông, thấy hình ông mà biết mến 
chuộng, ca ngợi ông, thì trên đường dẫn đến Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác ắt không thoái bước, thường 
sanh làm người, làm trời, hưởng thọ sự vui sướng nhiệm 
mầu, đến khi nhân và quả đều chín muôi, sẽ gặp Phật 
“thọ ký” cho.Ông nay nên đầy đủ từ bi, thương xót 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 145 





chúng sanh cùng Thiên Long tám chúng, nghe ta tuyên 
nói sự lợi ích không thể nghĩ bàn của Bồ tát Địa 
Tạng. Ông hãy nghe kỹ, ta nay nói về sự ấy. 

Quán Thế Âm thưa: 

- Bạch Thế Tôn, tôi xin vui nghe. 

Phật bảo Bồ tát Quán Thế Âm: 

- Trong các thế giới của vị lai, hiện tại, hễ phước 
trời đã hết thì người cõi trời có hạng hiện bày năm 
tướng suyt”, có hạng rơi vào nẻo ác. Những hạng người 
trời ấy bất luận nam nữ, đương lúc tướng suy hiện ra, 
mà biết hoặc “thấy” hình tượng Bồ tát Địa Tạng, hoặc 
“nghe” danh Bồ tát Địa Tạng, nhất tâm chiêm ngưỡng, 
lễ bái, thì sửa đổi được tình trạng và làm tăng phước 
trời, hưởng thọ nhiều vui sướng lớn lao, vĩnh viễn không 
rơi vào sự báo ứng nơi ba đường ác. Hà huống thấy 
nghe Bồ tát Địa Tạng rồi còn dùng hương, hoa, y phục, 
miếng ăn thức uống, châu báu, chuỗi anh lạc mà bố thí, 
cúng dường, thì công đức và phước lợi hưởng được thật 
vô lượng, vô biên. 

Lại nữa, này Quán Thế Âm, nếu chúng sanh sáu 
nẻo, trong các thế giới vị lai và hiện tại, ngay trong lúc 


1. Năm tướng suy (Ngũ suy tướng) là: Quấần áo dơ dáu, trên 
đầu tóc rối, thân thể hôi hám, dưới nách thường ra mô 
hôi, không thích ngôi uị của mình nữm. 


146 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





mạng chung, mà tai nghe lọt được một tiếng danh hiệu 
của Bồ tát Địa Tạng, thì vĩnh viễn chẳng trải qua bao 
nhiêu khổ não của ba đường ác. Huống chi, khi lúc gần 
chết mà cha mẹ, bà con biết đem nhà cửa, của cải, châu 
báu, quần áo dùng vào việc nặn vẽ hình tượng Bồ tát 
Địa Tạng, khiến người bệnh, lúc chưa chết, tai nghe, 
mắt thấy được việc bà con dùng nhà cửa, châu báu của 
mình để vì mình nặn vẽ hình tượng Bồ tát, thì người sắp 
chết ấy, nếu phải vì nghiệp báo mà bị đau nặng như thế, 
sẽ được bệnh lành, tuổi thọ thêm lên. Còn nếu vì nghiệp 
báo mà mạng hết và vì tất cả những tội lỗi và ác nghiệp 
đã phạm mà lẽ ra phải sa vào nẻo ác, thì người đau sẽ 
nhờ công đức nói trên mà sau khi chết, được sanh về cõi 
người, cõi trời, hưởng nhiều vui sướng nhiệm mầu, bao 
nhiêu tội chướng đều sẽ tiêu diệt. 

Lại nữa, này Bồ tát Quán Thế Âm, nếu trong đời 
về sau, có kẻ nam người nữ nào, hoặc còn bú, hoặc từ 
ba tuổi, năm tuổi, mười tuổi trở xuống mà mất cha mất 
mẹ, thậm chí mất anh chị em, đến khi lớn lên rồi, nhớ 
tưởng cha mẹ, bà con, không biết những quyến thuộc 
này lạc bước nẻo nào, sanh vào thế giới nào hay về cõi 
trời nào, nếu những kẻ nam người nữ ấy biết đắp vẽ 
hình tượng Bồ tát Địa Tạng, nghe được danh hiệu Bồ 
tát, nhất tâm chiêm ngưởng, lễ bái từ một ngày đến bẩy 
ngày chẳng hề cho lòng quí trọng lúc đầu lui bước, luôn 
luôn nghe danh, ngó hình, chiêm lễ, cúng dường Bồ tát 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 147 





Địa Tạng, thì những cha mẹ, anh em, dầu có bị nghiệp 
chướng đáng bị rơi vào nẻo ác trong nhiều kiếp, vẫn 
được nhờ công đức của con em mà giải thoát, sanh về 
cõi người, cõi trời, hưởng thọ vui sướng nhiệm mầu. 

Còn nếu hàng quyến thuộc chết là người đã có làm 
việc phước đức, đã sanh về cõi người cõi trời rồi và 
đang hưởng vui sướng, thì nhân lành nên Thánh nên 
Hiền sẽ nhờ công đức của con em mà tăng thêm, hưởng 
vô lượng vuIl sướng. 

Những con em, nếu lại biết suốt hai mươi mốt 
ngày, một lòng chiêm lễ hình tượng Bồ tát Địa Tạng, 
niệm danh hiệu Bồ tát đủ muôn lần, thì sẽ được Bồ tát 
hiện thân vô biên ra, báo cho biết nơi thác sanh của cha 
mẹ, anh em mình. Hoặc trong giấc mộng, được Bồ tát 
hiện đại thần lực, tự thân dìu đắt những con em ấy đến 
các thế giới để thấy cha mẹ, anh em. Lại nếu mỗi ngày, 
niệm được danh hiệu Bồ tát một ngàn lần và như thế 
cho đến một ngàn ngày, thì được Địa Tạng Bồ tát khiến 
chư quỉ thần nơi đất mình ở hộ vệ trọn đời, ăn uống dư 
dật, khỏi các bệnh khổ, thậm chí mọi tai nạn không vào 
cửa, đừng nói làm hại đến thân. Chung cuộc, những 
người được hộ vệ như thế được Địa Tạng Bồ tát rờ đầu 
thọ ký cho. 

Lại nữa, này Quán Thế Âm, trong đời vị lai, nếu 
có kẻ nam người nữ nào muốn phát tâm từ bi rộng lớn, 
cứu vớt tất cả chúng sanh tội khổ, muốn tu chứng Chánh 


148 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





giác vô thượng, muốn xa la ba cõi, thì nên ngó hình 
tượng Bồ tát Địa Tạng, nghe danh Bồ tát, hết lòng quy y 
hoặc dùng hương hoa, y phục, châu báu, miếng ăn, thức 
uống mà cúng dường, chiêm lễ. Làm được như thế thì sở 
nguyện mau thành, vĩnh viễn không gặp điều trở ngại. 

Lại nữa, này Bồ tát Quán Thế Âm, trong đời vị lai, 
nếu có trai lành gái tín nào muốn cầu trong hiện tại và 
vị lai cho trăm ngàn muôn ước nguyện, trăm ngàn muôn 
sự việc đều được như ý, thì chỉ nên quy y chiêm lễ, cúng 
dường, ca ngợi hình tượng Bồ tát Địa Tạng. Như thế, 
bao nhiêu sở nguyện, sở cầu đều được thành tựu. Nếu 
lại nguyện thêm: “Xin Bồ tát Địa Tạng, dấy lòng từ bị, 
ủng hộ tôi mãi mãi”, thì trong giấc mộng sẽ được Bồ tát 
rờ đầu thọ ký cho. 

Lại nữa, này Bồ tát Quán Thế Âm, nếu trong đời 
vị lai, có trai lành gái tín nào sanh tâm quí mến thâm 
sâu đối với Kinh điển Đại thừa, muốn đọc, muốn tụng, 
phỏng gặp thầy hay, dạy chỉ cho thuộc, nhưng đọc rồi 
lại quên, trải qua năm tháng mà không đọc được, thì đó 
là nghiệp chướng đời trước chưa được tiêu trừ, cho nên 
đối với Kinh điển Đại thừa không có “tánh đọc tụng”. 
Những người như thế, hễ nghe danh Bồ tát Địa Tạng, 
thấy tượng Bồ tát Địa Tạng, thì nên thu góp tâm mình 
cho đầy đủ, cung kính kêu cầu, lại dùng hương hoa, y 
phục, miếng ăn, thức uống, mọi thứ mùng mền giường 
chiếu cúng dường Bồ tát: Lại nữa, nên lấy một chén 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 149 





nước để trước bàn thờ Bồ tát một đêm một ngày, sau đó 
quay đầu về hướng Nam, chắp tay thỉnh nước ấy mà 
uống. Lúc nước vào miệng phải hết lòng trịnh trọng. 
Uống nước rồi, phải cử hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu (ngũ 
tân), cử uống rượu, tà dâm, vọng ngữ cùng giết hại. 
Trong vòng bảy ngày hoặc hai mươi mốt ngày, trai lành 
gái tín ấy, trong giấc mộng, sẽ thấy Bồ tát Địa Tạng 
hiện thân vô biên, ngay nơi những người ấy ở, rưới nước 
trên đỉnh đầu họ, khiến họ khi thức tỉnh, trí huệ sáng 
suốt, rồi bao nhiêu Kinh điển, hễ lọt vào tai, là ghi mãi 
trong tâm không quên mất một câu, một kệ. 

Lại nữa, này Bồ tát Quán Thế Âm, nếu trong đời 
vị lai, có những người y thực không đủ, cầu øì cũng trái 
ý, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc gặp nhiều việc hung dữ, 
hao tổn, nhà cửa chẳng an, bà con phân tán, hoặc bị tai 
nạn làm hại đến thân, đêm ngủ chiêm bao thấy điều sợ 
hãi, thì những người ấy, khi nghe đến tên Bồ tát Địa 
Tạng, thấy hình Bồ tát Địa Tạng, nên chí tâm cung kính 
niệm danh hiệu Bồ tát đủ một muôn lần, thì bao nhiêu 
sự việc không vừa lòng đều lần lần tiêu diệt, rồi được 
an vui, y thực dư đật, thậm chí ngủ hết chiêm bao, cuối 
cùng được an lạc. 

Lại nữa, này Bồ tát Quán Thế Âm, nếu trong đời 
vị lai có trai lành gái tín nào, hoặc vì kiếm ăn, hoặc vì 
công việc tư, hoặc vì vấn để sanh tử, hoặc việc gấp, đi 
vào rừng núi, đi sông đi biển, gặp sóng to gió lớn hay 


150 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





đường sá nguy hiểm, mà trước khi ra đi biết niệm danh 
hiệu Bồ tát Địa Tạng muôn lần, thì đi đến đâu có quỉ 
thần chỗ đó hộ vệ, đi, đứng, nằm, ngôi đều được an vui; 
thậm chí có gặp cọp, sói, sư tử, mọi thứ độc hại, cũng 
không bị thương tổn. 

Phật bảo Bồ tát Quán Thế Âm: 

- Bồ tát Địa Tạng có nhân duyên lớn với chúng 
sanh cõi Diêm Phù Đề; nếu đem những sự lợi ích mà 
chúng sanh có thể hưởng được nhờ sự “thấy, nghe” Bồ 
tát Địa Tạng ra mà nói, thì dầu trải qua trăm ngàn kiếp, 
nói cũng không hết được. Bởi vậy, này Quán Thế Âm, 
ông nên dùng thần lực của ông mà lưu truyền và ban bố 
Kinh này để cho chúng sanh cõi Ta bà trong trăm, ngàn, 
muôn kiếp được hưởng thọ an vui mãi mãi. 

Lúc bấy giờ, Phật nói bài kệ như sau: 

Ta quán thấy thân lực Địa Tạng 

Hằng-hà sa kiếp nói không cùng 

Thấy, nghe, chiêm lễ trong khoảnh khắc 

Trời, người được lợi không thể lường. 

Là nam, là nữ, là Long, Thân, 

“Báo” hết, đáng rơi vào ác đạo, 

Nếu biết hết lòng quy Địa Tạng 

Tuổi thọ được thêm, tội chướng hết. 


Trẻ con mất cha cùng mất mẹ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 151 





Chưa hay hôn thân lạc về đâu, 

Anh em, chị em cùng quyến thuộc, 
Từ lúc sanh ra, đều không biết, 
Nếu biết đắp tượng Địa Bồ tát 

Ái mộ chiêm lễ không lúc rời, 

Bảy tuân liền niệm danh Bồ tái, 

Bồ tát sẽ hiện Vô biên thể, 

Rôi biết nơi sanh của quyến thuộc 
Và người nẻo ác sẽ thoát ly. 

Nếu giữ được tâm cân lúc đầu 

Ắt Bồ tát xoa đầu thọ ký. 

Ai muốn tu Vô thượng Bồ đề 

Cùng muốn xa lìa khổ ba giới, 

Hãy nên trước phát đạt bi tâm 

Kế đó chiêm lễ tượng Địa Tạng 
Thì mọi nguyện ước sớm thành tựu 
Nghiệp chướng hết còn theo cột trói. 
Ai người phát tâm tụng Kinh điển 
Muốn vượt sông mê lên bờ giác 
Tuy đã lập nguyện như thế rồi 

Mà đọc Kinh xong không nhớ được, 
Nên biết là mình dày nghiệp chướng 


152 


ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Khiến đọc Kinh Đại thừa không nhớ. 
Vậy nên dùng hương hoa, y phục, 
Ẩm thực, ngọa cụ cúng Địa Tạng. 
Rồi nước trong đặt trước bàn thờ 
Một ngày một đêm câu thỉnh uống, 
Phát tâm ân cần, cử ngũ vị, 

Rượu, thị, tà dâm và vọng ngữ, 
Hai mươi mốt ngày, không sát hại 
Hết lòng tưởng nhớ tên Bồ tái, 

Ắt chiêm bao mộng thấy “Vô biên”. 
Thúc giấc, mắt tai được không rõ: 
Lời kinh tiếng kệ lọt vào tai 

Muôn đời ngàn đời, không hề quên. 
Ấy nhờ thần lực của Bồ tát 

Mà người đời mới được Huệ ấy 
Chúng sanh nghèo khổ cùng tật bệnh 
Nhà cửa nguy suy, thân thuộc la, 
Chiêm bao mộng my không an giấc 
Câu gì cũng gặp không vừa lòng: 
Hãy hết lòng chiêm lễ Địa Tạng 
Bao nhiêu việc xấu đều tiêu diệt. 


Giấc ngủ trở lại được bình an, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 153 





Dư ăn, dự mặc, thần ủng hộ. 

Dầu lên núi, vào rừng, qua biển, 

Thì thú dữ cũng như giặc cướp 

Thân ác, quỉ ác cùng gió độc, 

Tất cả tai nạn, khổ não khác, 

Đều nhờ chiêm lễ cùng cúng dường 
Hình tượng của Bồ tát Địa Tạng 

Mà nhất nhất bị tiêu diệt hết. 

Quán Âm, hãy hết lòng nghe ta 

Địa Tạng vô lượng, khó nghĩ bàn 
Trăm, ngàn, muôn kiếp nói không cùng 
Nếu muốn rộng tuyên sức Đại sĩ 
Danh hiệu Bồ tát nếu được nghe 

Hình tượng Bồ tát nếu được lễ, 

Lại đem hương hoa cùng ẩm thực 

Y phục ngọa cụ mà cúng dường, 

Trăm ngàn đời sau được an lạc. 

Nếu đem công đức ra hôi hướng 
Chung cuộc thành Phật, thoát sanh tử. 
Bởi cớ, này Quan Âm, ông nên 


Phổ Cáo trong Hằng sa quốc độ. 


154 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Mật nghĩa: 

Danh đề của phẩm 12 là: Kiến văn lợi ích. 

Kiến là thấy, Văn là nghe. 

Theo Kinh, thấy là thấy hình tượng Bồ tát Địa 
Tạng. Nghe là nghe danh hiệu Bồ tát Địa Tạng. 

Đây là phép “dĩ huyễn độ chân”, “dụng quyền chỉ 
thực”. 

Danh hiệu, hình tượng, thuộc về “sắc chất” hay vật 
chất. Phải quyển dùng những phương tiện vật chất mắt 
thấy tai nghe ấy, hành giả chí tâm mới lần hồi nhập vào 
chánh định, rồi êm ái, nhẹ nhàng bước sang cảnh giới 
chân thực tức là cảnh giới của tâm linh không hình 
không tướng. 

Chúng sanh quen sống với cảnh vật chất, mắt thấy 
tai nghe, khó mà xa ha để đi sâu vào cảnh giới vô hình 
vô tướng, không nghe không thấy bằng mắt thịt tai thịt 
được. Do đây, Phật phải dùng “kế”, dùng “chước”, đưa 
ra những lợi ích để khích lệ hành giả trong những tu tập 
bên ngoài, dựa trên sắc tướng. Thí dụ: Nếu nhất tâm 
chiêm ngưỡng lễ bái hằng ngày thì sửa đổi được tình 
trạng của mình và tăng phước gia thọ. Làm việc ấy được 
bảy ngày, thì cái lợi cho mình còn giúp hương linh 
quyến thuộc được sanh về cõi Trời, giải thoát nghiệp 
chướng. Nếu làm được trong 21 ngày thì trong giấc 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 155 





mộng được đến với người thân đã quá vãng và tự thân 
được chư Thần hộ vệ. 

Lại nữa, chiêm lễ, xưng danh Bồ tát Địa Tạng còn 
những lợi ích khác như sau: 

- Nếu muốn tu tới Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, sở nguyện sẽ mau thành, không gặp điều trở ngại. 

- Bao nhiêu sở nguyện, sở cầu đều được thành tựu. 

- Nếu thiếu trí huệ (đọc Kinh Đại thừa không nhớ) 
sẽ được trí huệ đầy đủ, với điều kiện là phải thu góp 
tâm mình cho đây đủ cùng giữ giới chay lạt. 

- Muốn tiêu tai, được tiêu tai; muốn kiết tường, 
được kiết tường. 

Tại sao được nhiều việc lợi ích như thế? 

Vì nhất tâm chiêm lễ niệm danh tức là vì có định. 

Cúng dường là bố thí, mà bố thí là trừ tham, giải 
thoát ngã chấp, pháp chấp. Càng giải thoát, cái định 
càng sâu dày. 

Thêm vào đó sự giữ giới, thì cái định nhờ thanh 
tịnh mà thâm sâu hơn nữa. 

Có Định rồi là có Huệ, cho nên bao nhiêu Kinh 
điển Đại thừa, hễ lọt vào tai là ghi mãi, không mất một 
câu. 


LILIL] 


156 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Phật thật là Vô Thượng Y Vương, có không biết 
bao nhiêu phương để trị tâm bệnh cho chúng sanh. 

Phương điển hình nhất là đem Lý ra dạy, kế đến 
Thực hành và nói trước cho biết Kết quả. Đây là cái bộ 
ba GIÁO, HÀNH, QUẢ, đặc điểm của lối dạy của Phật. 

Trong phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng, đức Phật xáo 
trộn trật tự của ba yếu tố ấy. Ngài dạy HÀNH mà 
không nói tới cái Lý tại sao phải làm như thế. Hành là 
chiêm ngưỡng lễ bái, cúng dường hình tượng và niệm 
danh Bồ tát Địa Tạng, hai việc phải được thi hành với 
nhất tâm chí thành. Chẳng khác nào phương pháp dạy 
nghề cho những thanh niên tập sự. 

Những anh thợ máy học nghề bằng cách tập sự 
(apprentissage), tức là bằng cách thực hành, có biết lý 
thuyết là gì. Cứ theo lời thầy mà làm, rốt rồi biết nghề 
và khi thạo nghề sẽ biết cái Lý tại sao phải làm như thế 
này mà không làm như thế nọ. 

Biết nghề là việc học tập có kết quả. 

Trong chỗ tu hành cũng vậy. Đối với những người 
căn tánh không được nhạy thông, trí tuệ thiếu kém, đem 
Lý ra dạy, sẽ mất nhiều thời giờ mà chưa chắc họ hiểu 
và tin. Không hiểu, không tin, ắt không thực hành, 
không tu. Bây giờ không GIÁO, không nói Lý, mà 
khuyên Hành dẫn dụ họ bằng cách đưa ra những lợi ích 
mà họ sẽ hưởng. Ham lợi và thấy dễ làm. Càng làm 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 157 





càng hay, càng hay nghề càng tấn và sự hiểu biết cũng 
càng tăng, đồng thời những lợi ích thêm phần rõ rệt. 
Chừng ấy họ sẽ thấy cái LÝ trong cái HÀNH và họ sẽ 
biết tại sao Phật dạy làm như vậy. Vậy ra ở đây cũng có 
GIÁO là dạy, nhưng không dạy Lý mà dạy Hành xong 
là tựu trung thấy LÝ. 

Bảo quay vào nội giới để thấy tâm, thấy tánh 
(Kiến Tánh) là lý thuyết, và lý thuyết ấy phải thực hiện 
bằng Thanh tịnh và Chánh định. Then chốt ở đây. Bây 
giờ không nói Lý mà bảo nhất tâm ngó tượng Bồ tát 
(chiêm ngưỡng). Như thế là Định. Lại bảo cũng phải 
nhất tâm nghe danh hiệu của Bồ tát: một lối Định khác. 
Định trong cái thấy, gọi là Kiến; Định trong cái nghe, 
gọi là Văn. 

Nội cái văn không cũng đủ giải thoát con người, hà 
huống còn thêm Kiến. Muốn vào Chánh định, phải lắng 
nghe, lắng nghe động tịnh, tiếng nói của lòng, của Tâm: 
“Tùng Văn, Tư, Tu, nhập Tam ma địa” là như thế. 

Vậy toàn phẩm chứa đựng Tam vô lậu học: Giới, 
Định và Huệ, trình bày bằng những việc làm bề ngoài. 


158 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





PHẨM XII 


CHÚC LŨY NHÂN THIÊN 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn cất cánh tay sắc vàng lên, 
xoa đảnh đầu Bồ tát Địa Tạng mà nói rằng: 

- Địa Tạng! Địa Tạng! Thần lực của ông không 
thể nghĩ bàn được; Từ bi của ông không thể nghĩ bàn 
được; Trí huệ của ông không thể nghĩ bàn được; Biện 
tài của ông không thể nghĩ bàn được. Giá phỏng chư 
Phật mười phương, trong ngàn muôn kiếp, ca ngợi, nói 
bày những việc không thể nghĩ bàn của ông, cũng 
không làm sao hết được. 

Này Địa Tạng! Này Địa Tạng! Ông ghi nhớ rằng 
ta nay tại cung trời Đao Lợi, trong đại hội của trăm, 
ngàn, muôn ức, không thể kể xiết, không thể kể xiết 
chư Phật, Bồ tát, Thiên Long tám bộ, trối trăn giao phó 
lại cho ông loài người, loài trời, tất cả chúng sanh chưa 
ra khỏi ba thế giới, còn trong nhà lửa, ông đừng để 
những chúng sanh ấy rơi vào nẻo ác, dầu là trong một 
ngày một đêm, hà huống để cho họ rơi vào ngục Ngũ 
Vô gián cùng ngục A Tỳ, trải muôn ngàn ức kiếp, 
không có ngày ra. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 159 





Này Địa Tạng! Chí nguyện và tâm tánh của chúng 
sanh cõi Nam Diêm Phù Đề không định, vì phần đông 
quen thói làm ác cho nên thoảng hoặc có phát tâm lành, 
trong chốc lát rồi cũng thoái bước, bằng gặp duyên ác, 
những tư tưởng ác lại tăng thêm. Bởi lẽ ấy, ta tự phân 
thân ra làm trăm, ngàn, ức để hóa độ chúng sanh, tùy 
căn tánh mà độ thoát tất cả. 

Này Địa Tạng! Ta nay ân cần giao gởi cho ông 
chúng sanh của cõi Người, cõi Trời. Trong đời vị lai, 
nếu có người cõi Trời, cõi Người, cùng trai lành gái tín, 
ở trong Pháp Phật, gieo những căn lành, nhỏ nhít dầu 
bằng sợi lông, bằng hột bụi, bằng hột cát, bằng giọt 
nước, ông hãy lấy sức mạnh của Đạo (đạo lực) mà ủng 
hộ những người ấy, để cho họ lần hồi tu sửa đến chỗ Vô 
thượng giác, đừng để họ thoái bước. 

Lại nữa, này Địa Tạng! Trong đời vị lai, dầu Trời, 
dầu Người, nếu vì sự báo ứng của nghiệp mà phải rơi 
vào nẻo ác, thì khi sắp rơi vào đường ác hoặc khi đã tới 
ngưỡng cửa ác mà biết niệm một danh hiệu Phật, một 
danh hiệu Bồ tát, một câu, một kệ Kinh điển Đại thừa, 
thì ông hãy lấy phương tiện của thần lực mà cứu bạt 
những chúng sanh ấy. Nơi chỗ họ đứng, ông hiện thân 
vô biên, đập nát địa ngục, làm cho họ được sanh về cõi 
Trời, hưởng thọ nhiều sự vui sướng mầu nhiệm. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân đây mà nói bài kệ như 
sau: 


160 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Hiện tại, vị lai, trời, người thảy, 

Ta nay ân cần giao phó ông: 

Hãy dùng thần thông phương tiện độ 
Đừng để rơi vào các nễo ác. 

Khi ấy, Bồ tát Địa Tạng quì gối, chắp tay, bạch 
Phật nói: 

- Thế Tôn! Cúi xin Thế Tôn chớ lo. Trong đời vị 
lai, nếu có trai lành gái tín nào, trọng Pháp Phật, biết 
một niềm cung kính, tôi sẽ dùng trăm ngàn phương tiện 
độ thoát những người ấy, trong chỗ sanh tử, mau được 
giải thoát. Huống chi những người tai nghe việc lành, 
mỗi niệm đều nghĩ tới việc tu hành, thì tự nhiên trên 
đường Vô thượng giác, họ mãi mãi không thoái bước. 

Lúc Địa Tạng nói như thế, trong Hội có một Bồ tát 
danh Hư Không Tạng, bạch Phật nói rằng: 

- Thế Tôn! Tôi đến từ cung trời Đao Lợi, đã nghe 
Như Lai ca ngợi oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của 
Bồ tát Địa Tạng. Nếu trong đời vị lai, có những trai lành 
gái tín nào, thậm chí tất cả hàng Thiên, Long, nghe 
được Kinh này và danh hiệu Địa Tạng, hoặc chiêm 
ngưỡng, lễ bái hình tượng Địa Tạng, những người ấy sẽ 
được bao nhiêu phước lợi? Cúi xin Thế Tôn vì tất cả 
chúng sanh trong vị lai, hiện tại, sơ lược nói cho nghe. 

Phật bảo Bồ tát Hư Không Tạng: 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 161 





- Hãy nghe kỹ, hãy nghe kỹ, ta sẽ vì ngươi mà 
phân biệt nói về điều đó. Nếu trong đời vị lai, có trai 
lành gái tín nào thấy hình tượng Địa Tạng cùng nghe 
Kinh này, thậm chí đọc tụng, dùng hương hoa, ẩm thực, 
y phục, châu báu mà bố thí cúng dường, ca ngợi, chiêm 
ngưỡng, lễ bái, thì những người ấy được hai mươi tám 
thứ lợi ích: 

- Một là Thiên, Long giữ gìn sự nhớ tưởng của 
mình. 

- Hai là quả lành càng ngày càng thêm. 

- Ba là tụ tập những hột giống hạng cao để làm 
Thánh. 

-_ Bốn là không lui bước trên đường giác ngộ. 

- Năm là ăn mặc đầy đủ dư dật. 

- Sáu là tật bệnh không có. 

- Bảy là tránh khỏi tai họa nước lửa. 

-_ Tám là không bị ách nạn giặc cướp. 

- Chín là ai thấy cũng khâm phục kính mến. 

- Mười là được quỉ thần giúp đỡ giữ gìn. 

- Mười một là thân gái chuyển thành thân nam. 

- Mười hai (nếu phải làm thân nữ nhân) thì làm 
con gái của hàng vua chúa. 


- Mười ba là tướng mạo tốt đẹp và đoan chánh 


162 


ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





hiện 


Mười bốn là thường sanh về cõi Trời. 
Mười lăm là ở thế gian làm bậc Đế vương 
Mười sáu là sáng suốt biết đời trước. 
Mười bảy là cầu gì được nấy. 

Mười tám là họ hàng vui vẻ 

Mười chín là các tai họa tiêu diỆt. 

Hai mươi là nghiệp ác trừ tuyệt. 

Hai mươi mốt là ở, đi, đều thông suốt. 
Hai mươi hai là đêm chiêm bao an vuiI. 
Hai mươi ba là bà con chết trước hết khổ. 
Hai mươi bốn là phước trước được hưởng. 
Hai mươi lăm là Hiển Thánh ca ngợi. 
Hai mươi sáu là nghe thấy sáng suốt. 

Hai mươi bảy là nhiều thương xót. 


Hai mươi tám là chung cuộc thành Phật. 


Lại nữa, này Bồ tát Hư Không Tạng, nếu trong 
tại, vị lai, Thiên, Long, qui, thần nào nghe danh 
hiệu Bồ tát Địa Tạng, lễ bái hình tượng Địa Tạng, hoặc 
nghe Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, theo các điều chỉ dạy 
trong đó mà tu hành, ca ngợi, chiêm bái, thì sẽ được bảy 
thứ lợi ích: 


Một là mau lên bậc Thánh. 


Hai là nghiệp ác tiêu diệt. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 163 





- Ba là chư Phật giáng lâm hộ trì. 

-_ Bốn là không thoái bước trên đường Giác ngộ. 

- Năm là sức mình tăng trưởng. 

- Sáu là thông biết đời trước. 

- Bảy là rốt cuộc thành Phật. 

Lúc bấy giờ, tất cả những người từ mười phương tụ 
tập về, đông không kể xiết, tất cả chư Phật, Bồ tát, tám 
nhóm Thiên Long, nghe Phật Thích Ca Mâu NI ca tụng, 
khen ngợi sức mạnh oai thần không thể nghĩ bàn của Bồ 
tát Địa Tạng, đều thở ra nói: Thật là việc chưa từng 
nghe thấy. 

Ngay lúc ấy, nơi cung trời Đao Lợi, vô lượng mưa 
hương, mưa hoa, mưa thiên y, mưa chuỗi nøỌcC, TƯỚI 
xuống cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng Bồ 
tát Địa Tạng xong, tất cả trong hội đều chiêm ngưỡng, 
lễ bái một lần nữa, rồi chắp tay lui bước. 


BÀI TÁN 

Lời tự thệ của Địa Tạng 

Là nguyên nhân nói trong Kinh của sự trọng khinh 
(về phước đức). 

Tàn tật, câm ngọng là do nghiệp tiền sanh. 

Đời nay nếu biết đọc tụng Kinh điển Đại thừa, 


164 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





Thì sẽ có phước lợi vô cùng, 

Và quyết định sanh vào hoa sen báu (cõi Cực lạc) 
Mật Ngha: 

Theo Kinh, thần lực, từ bị, trí huệ và biện tài của 
Địa Tạng không thể nghĩ bàn, nghĩa là không thể quan 
niệm, tưởng tượng được. Mà Địa Tạng tượng trưng cho 
Tâm, thì chính tâm là sức mạnh, là từ bị, là trí huệ, là tài 
hùng biện vô lượng vô biên đó. 

Lại nữa, nếu hiểu Tâm mới là “con người thật”, 
mới chính là ta, thì mỗi chúng ta là một nguồn sức mạch 
tâm linh (forces spirituelles), một suối từ bi, một mặt 
trời trí huệ, một núi hùng biện, tất cả đều vô cùng vô 
tận, không thể kể nói cho hết được, và cũng không thể 
đem ra suy gẫm, bàn luận được. Tất cả những đức tướng 
ấy đều tuyệt đối. 

Vậy con người có đầy đủ điều kiện, phương tiện để 
tự mình cứu vớt lấy mình (thần lực); đầy đủ thương xót 
để làm lành (từ bi); đây đủ sáng suốt để phân biện giả 
chân, thiện ác, chánh tà (trí huệ), đầy đủ tài biện luận 
để giải nghi (biện tài). Do đây Phật mới gởi gắm chúng 
sanh cho ĐỊa Tạng gìn giữ, nói một cách khác, giao 
chúng ta cho Tâm chúng ta chăm nom, đừng để rơi vào 
nẻo ác. 

Sở dĩ chúng ta được Tâm Địa Tạng trông nom như 
thế mà thường hay sa đọa, chỉ vì chí chúng ta không 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 165 





định một chỗ, nay muốn tu mà mai lại thôi, hôm nay 
phát tâm lành quyết bỏ việc ác mà vài hôm sau lại thoái 
bước. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng cốt yếu ở chỗ 
gieo trồng, thì ngay đây gieo đi, dầu hột lành chỉ bằng 
đường tơ, sợi tóc, hột cát, giọt nước. Vì sao? Vì có 
giống là sẽ có cây, có cây là sẽ có trái, nếu Địa Tạng 
hay Tâm của chúng ta biết ủng hộ hột giống đó đừng để 
nó mất. Vì vậy, lúc muốn làm việc ác (lâm đọa thú 
trung), hoặc lúc sắp lám việc ác (hoặc chí môn thủ), thì 
nên dừng lại, nhớ nghĩ đến Phật (niệm đắc nhất Phật 
danh, nhất Bồ tát danh) hoặc nhớ Pháp (niệm nhất cú 
nhất kệ) thì sẽ được Địa Tạng hay Tâm phá nát địa ngục 
là sự mê muội, tối tăm của mình mà tránh được điều ác. 

Hơn nữa, nếu tai cứ nghe việc lành, mỗi lúc đều 
nghĩ tới việc tu hành, lễ Phật, đọc Kinh, thì ngay đây 
được nhiều lợi ích phước đức, lại còn cái lợi khác là tiến 
bước mãi trên đường Vô thượng giác (thành Phật), 
không hề thối bước. Muốn được như vậy, cần phải tự 
thể quả quyết với mình (Bổn thệ). 


LILIL] 


166 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





KẾT LUẬN 


Có lẽ đến đây không còn sự nghi ngờ về tính cách 
tượng trưng của Bồ tát Địa Tạng. Nhưng một thắc mắc 
không khỏi phát sanh trong lòng người đọc: “Địa Tạng 
chỉ Tâm chớ không phải chỉ một vị Bồ tát thật có, vậy 
có nên tiếp tục lễ bái, chiêm ngưỡng, cúng dường Bồ tát 
Địa Tạng không? 

Xin thưa: Chẳng những nên mà còn cần tiếp tục, 
nhưng với một tính thần mới, một thái độ mới. 

Trước kia, nếu chúng ta có lầm tưởng rằng lễ bái, 
chiêm ngưỡng, cúng dường là đủ, thì nay nên gắn ghi và 
thực hành mấy điều sau đây: 

1. Thêm vào sự tin tưởng lễ bái, việc đọc Kinh Địa 
Tạng. 

2. Suy gẫm cho nhiều, cho sâu, những lời vàng 
ngọc của Phật. 

3. Thực hành những gì Kinh dạy làm. 

Thâm ý của Đức Thế Tôn là đưa ra câu truyện Bồ 
tát Địa Tạng để gây niềm tin nhân đó mà khuyến cáo 
về hậu quả tai hại của những nghiệp chẳng lành, rốt 
cuộc dạy bảo những phương pháp khử ác tổn thiện. Vì 
vậy cần lễ bái chiêm ngưỡng để khởi phát lòng tin; cần 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 167 





suy gẫm cho nhiều để thâm nhập giáo pháp của Phật về 
luật nghiệp báo nghiêm minh, chót hết cần phải thực 
hành những phương pháp tu sửa dạy rõ trong Kinh, nếu 
chúng ta thật tâm cương quyết thoát ly địa ngục và tự 
ban cho mình những phước lạc Phật hứa khả. 

Nhất thiết do Tâm tạo, thì Thiên đường hay địa 
ngục cũng đều do Tâm mà ra. Những gì Tâm làm được, 
Tâm phá được. Bởi cớ chỉ có Địa Tạng của chúng ta 
mới phá ngục “thiết vi” của tham, sân, s¡ do chúng ta 
tạo và trả chúng ta về với cảnh giới giải thoát tự tại. 

Nguyện mười phương chư Phật, Bồ tát hộ trì cho 
tất cả bạn đọc đều sáng suốt nhận thức như thế để khỏi 
phụ lòng từ mẫn giáo hóa của Đức Thế Tôn. 

Chánh Trí 





168 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 
MỤC LỤC 
Thay lời tựa 9 
Lời dẫn 23 
QUYỀN THƯỢNG 
PhẩmI. — Đao Lợi thiên cung thần thông 39 
(Phật hiển phát thần thông nơi cõi trời 
Đao LợI) 
Phẩm II. Phân thân tập hội 53 
(Các phân thân hội về một chỗ) 
Phẩm II. Quán chúng sanh nghiệp duyên 62 
(Xem xét nghiệp duyên của 
chúng sanh) 
Phẩm IV.  Diêm phù chúng sanh nghiệp cảm 7] 
(Nghiệp cảm của chúng sanh 
cõi Diêm Phù) 
QUYỀN TRUNG 
PhẩmV. Danh hiệu địa ngục Ñ7 


(Danh hiệu của các địa ngục) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 


169 





Phẩm VI. 


Phẩm VI. 


Phẩm VII. 


Phẩm IX. 


Phẩm XI. 


Phẩm XI. 


Phẩm XIII. 


Như Lai tán thán 

(Như Lai khen ngợi Địa Tạng) 

Lợi Ích Tôn Vong 

(Sự lợi ích cho kẻ chết người sống) 
Diêm La Vương chúng tán thán 
(Chúng vua Diêm La khen ngợi) 
Xưng Phật danh hiệu 

(Pháp môn xưng danh Phật) 


QUYỂN HẠ 
Hiệu lượng bố thí công đức 
(Hiệu lực và năng lượng của 
công đức bố thí) 
Địa thần hộ pháp 
(Thần thổ địa hộ vệ chánh pháp) 
Kiến, văn lợi ích 
(Sự lợi ích của việc thấy, nghe) 
Chúc lũy nhân, thiên 
(Phật gởi gắm người, trời cho 
Địa Tạng) 


%ó 


110 


119 


132 


139 


147 


153 


170 


170 ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 





ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA 
Chánh Trí MAI THỌ TRUYỀN 


tk 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỄN CÔNG OÁNH 
Biên tập: VŨ VĂN HIẾU 
Sửa bản in: TRẦN ĐỨC HẠ 
Trình bày: KHÁNH CHI 
Bìa: TÚ MINH 
tt 
Đối tác liên kết: 
Thực hiện liên doanh: 


»⁄ 





CTY TNHH VĂN HÓA 
PHÁT QUANG 
ĐT: 08.38.114.009 - 38.110.211 
Fax: 08.62.938.562 - DĐ: 0903.310.145 
Email: phatquangco(@gmail.com 


+ 


In 1.000 bản khổ 14,5x20,5cm. Tại Công ty Cổ 
phần in Khuyến học phía Nam. Giấy phép số 412- 
2011/CXB/07-77/TG cấp ngày 21/7/2011. In xong 
và nộp lưu chiểu quý4 năm 2011. 


